
i 

NHÀ XCIẮT BẢN VẢN HOÁ - THÔNG TIN 




HƯƠNG GIANG 

(Biâtt soạn) 


(Biên soạn) 

ion clink duõnq 

cho người 


BỆNH GOUT 










THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 

CHO ngươi Bệnh gout 

(HUƠNG GIANG - Biên soạn) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 




sơ Lược VẾ BỆNH GOUT 

Gout là bệnh được biết và mô tả từ thời Hy Lạp 
cổ. Ngay từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, 
Hyppocrates đã mô tả rõ một biểu hiện rất đặc 
trưng của bệnh là sưng tấy, nóng, đỏ và rất đau ở 
ngón chân cái, ông còn gọi bệnh gout là ”Vua của 
các bệnh" và "bệnh của các Vua". 

Suốt gần 2.000 năm sau những mô tả và nhận 
định này của Hyppocrates, nhân loại chẳng biết 
thêm gì đáng kể về căn bệnh này, ngoại trừ một 
mô tả lâm sàng hết sức sống động, hết sức chân 
thực của một bác sĩ người Anh, và cũng là một nạn 
nhân của bệnh gout - bác sĩ Sydenham. Ngoài 
ngón chân cái, Sydenham còn nêu thêm một số vị 
trí khác cũng có thể bị bệnh gout tấn công như: 
khớp bàn ngón chân, khớp cổ chân... 

Mãi tới cuối thế kỷ XVIII, các nhà khoa học Đức 
và Mỹ mới phát hiện được các tinh thể urate trong 
các u cục quanh khớp, trong các viên sổi ở hệ tiết 
niệu, đồng thời phát hiện được sự khác nhau giữa 
lượng acid uric ở nước tiểu người binh thường và 
người bệnh. Sau các phát hiện trên là một loạt các 


Thực don đinh dưông cho ngưởi bệnh gout 3 



nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, Đức, Mỹ, 
Nga... Cho đến giữa thế kỷ XX, các nhà khoa học 
đã làm rõ các nguyên nhân gây tăng acid uric máu, 
đã tìm thấy tinh thể urate dịch khớp, ở sụn khớp, ở 
các tổ chức dưới da và đã tìm được lý do làm khớp 
bị viêm cấp và người ta có thể gây viêm khớp thực 
nghiệm bằng chính tinh thể urate vào ổ khớp. 
Cũng từ đây, các phương pháp chẩn đoán và (Tiều 
trị bệnh gout đã dần được củng cố và hoàn thiện. 


NHỬNG QUAN NIỆM CHƯNG 
VẾ BỆNH GOUT 

Gout là một bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa 
purin ở người, mà nguồn gốc từ việc tiêu hủy các 
acid nhân của tế bào hoặc giảm bài xuất acid uric 
ra nước tiểu, gây tăng acid uric trong máu. Ở người 
bình thường, lượng acid uric máu từ 3-5mg% (hay 
180-300 mol/1). Acid uric máu cao khi bằng hoặc 
trên con số 7 mg/% (hay 420 mol/1). 

Tuy nhiên, không phải cứ có acid uric máu cao 
là bị bệnh gout. Nếu chỉ có acid uric máu cao đơn 
thuần, chỉ được gọi ià tình trạng tăng acid uric máu 
không triệu chứng. Người bệnh nên được theo dõi 
sức khỏe thường kỳ, nên hạn chế protid trong 
khẩu phần ăn hàng ngày, hạn chế uống rượu, 
giảm cân nặng nếu có quá cân và tăng cường vận 
động để tránh thừa cân. 


4 MUONC GIANC (Biên «oạn) 



Chỉ gọi !à bệnh Gout khi tình trạng tăng acid 
uric máu gằy những hậu quả xấu cho cơ thể. Hậu 
quả trước mắt của bệnh là gây các đợt viêm khớp 
gout cấp. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, các đợt viêm 
này thường không kéo dài, không thường xuyên và 
rất dễ chữa. Nêu bệnh không được điểu trị đúng và 
đủ, các đọt viêm khớp sẽ xuất hiện thường xuyên 
hơn. kéo dài hơn, khó chũa hơn và hậu quả lâu dài 
và cố đính của bệnh sẽ là viêm nhiều khớp, xuất 
hiện nhiều u cục quanh khớp, cứng khớp, biến 
dạng khớp, tàn phế, sỏi hệ tiết niệu, đậc biệt là sỏi 
thận và nguy hiểm hơn cả là suy chức năng thận, 
đây là nguyên nhân chính làm giảm tuổi thọ của 
các bệnh nhân gout. 

Gout là một bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa, 
các bệnh rối loạn chuyển hóa và liên quan đến rối 
loạn chuyển hóa thường hay đi kèm với nhau vì 
vậy bệnh nhân gout thường thừa cân và mắc thêm 
một hay nhiều bệnh như: xơ vữa động mạch, rối 
loạn chuyến hóa mỡ, tiểu đường, rối loạn lipid 
máu, cao huyêt áp. bệnh mạch vành, bệnh mạch 
não... Nói cách khác, bệnh nhân bị các bệnh nói 
trên rất dễ bị bệnh gout. 

Với những hiểu biết hiện nay về bệnh gout, với 
nhữhg phương tiện và thuốc men hiện có. bệnh 
gout được coi là bệnh dễ chẩn đoán, có thể chẩn 
đoán sớm và có thể điều trị đạt kết quả cao. 


Thực, đdn dinh đưỡn£ cho ngưòi bệnh £out 5 



10 NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH GOUT 


Bệnh gout ngày càng phồ biến ữong xa hội hiện 
đại. Đâu là nguyên nhân gây nên căn bệnh này? 

Các nhà nghiên cứu đã đua ra top 10 nguyên 
nhân gây nên bệnh gout như sau: 

1. Gia đình có tiền sử người bị gout thì bạn rất 
có nguy cơ mắc bệnh. 

2. Nam giới có nguy cơ bị bệnh gout nhiều hơn 
nữ giới. 

3. Uống quá nhiều những đồ uống có cồn cũng 
dễ mắc gout. 

4. Những người có vấn để về cân nặng dễ bị 
gout. Những người béo phì thì khả năng mắc bệnh 
càng cao. 

5. Dùng thực phẩm chế biến sẵn làm tăng nguy 
cơ mắc bệnh. 

6. Những người phải cấy ghép các cơ quan trên 
cơ thể có nguy cơ bị gout nhiều hơn những người 
bình thường. 

7. Cơ thể bị nhiễm quá nhiều chì tăng nguy cơ 
nhiễm gout. 

8. Cơ thể tự sản sinh ra lượng axit uric vượt 

mức. 

9. Một vài loại thuốc làm tăng nguy cơ bị gout 
như: thuốc lợi tiểu, thuốc chữa bệnh Packinson, 
thuốc aspirin. 


6 HIOIC CIMiC (hiên Mạn) 



10. Uống vitamin có chứa niacin làm tăng nguy 
cơ mắc gout. 


CHẤN ĐOÁN BỆNH GOUT 
NHƯ THỂ NÀO? 

Các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân đí thử nồng độ 
acid uric trong máu và tùy theo thông số của mỗi 
loại máy thử mà cho các con số khác nhau, bình 
thường là nhỏ hơn 7mg/dl. Tuy nhiên, bệnh gout 
khá đặc trung nên đôi khi có thể chẩn đoán thông 
qua hỏi bệnh sử và khám bệnh nhân vì nồng độ 
acíd uric trong máu cao gúp chẩn đoán nhưng 
không chuyên biệt. Nếu lấy dịch khớp đem soỉ dưới 
kính hiển vi để lấy các tính thể urate hình kim là 
chắc chắn nhất nhưng ít được làm vì nhiều lý do 
khác nhau. 

Chụp X quang khớp cho thấy hình ảnh tổn 
thưong xương dưới sụn. 


CÁC BỆNH LÝ LIÊN QUAN 
VỚI BỆNH GOUT 


1. BỆNH BÉO PHÌ 

Có sự liên quan giữa trọng lương cơ thể và 
nồng độ acid uric trong máu. Tỉ lệ bệnh nhân bị 


Thực đon dinh ciưõng cho ngưòi bệnh gout 7 



gout tăng rõ rệt ở những người có trọng lượng cơ 
thể cao hơn mức bình thường 10%. Béo phì làm 
tăng acid uric máu và làm giảm thải acid uric niệu, 
kêt hợp cả hai nguyên nhân ngây tăng acid uric 
máu. Theo các thống kê gần đây, 50% bệnh nhân 
gout có dư trên 20% trọng lượng cơ thể. 

2. TĂNG MỠ MÁU 

Sự kết hợp giữa tăng mỡ máu và tăng acid uric 
máu đã được xác định chắc chắn. Có đến 80% 
người tăng mỡ máu có sự phối hợp của tăng acĩd 
uric máu và khoảng 50% - 70% bệnh nhân gout có 
kèm mỡ máu cao. 

Ở bệnh nhân gout ngoài sự rối loạn của thành 
phần mỡ máu, người ta còn nhận thấy có sự rối 
loạn của HDL-cholesterol, một loại lipoprotein có 
lợi, có tính bảo vệ đối với cơ thể. 

Sự liên quan giĩtei gout và sự rối loạn mỡ máu 
chính là một phần của hội chửng chuyển hóa bao 
gồm , béo phì vùng bụng, tăng mỡ máu, giảm 
HDL-cholesterol, tăng huyết áp, tiểu đường, tinh 
trạng đề kháng insulin và nguy cơ bị bệnh mạch 
vành. Tăng acid uric máu kết hợp với béo phì vùng 
bụng là nguy cơ cao của bệnh tim mạch và liên 
quan đến đề kháng ínsulin. 

3. HUYẾT ÁP CAO 

Tăng acid uric máu được phát hiện ở 22% - 38% 
bệnh nhãn huyết áp cao không được điều trị. Tỷ lệ 


8 tiLONC CI,\NG (tiicn suạn) 



người bị gout trong số người huyết áp cao là 2 - 
12%. Mặc dù tỉ lệ tăng acid uric máu tăng à đối 
tượng huyết áp cao nhưng người ta chưa phát hiện 
có sự liên quan nào giũa acid uri'c máu và trị sô 
huyết áp. Có 25% - 50% bệnh nhân gout có kèm 
huyết áp cao, chủ yếu ở các bệnh nhân béo phi. 
Nguyên nhân gây nên mối liên hệ giữa bệnh gout 
và huyết áp cao hiện nay khoa học chưa biết rõ. 

4. Xơ VỮA ĐỘNG MẠCH 

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ rõ mối liên quan 
giữa gout và xơ vữa động mạch. Tuy vậy, tăng acid 
uric máu không phải là nhân tố nguy cơ trực tiếp 
của bệnh mạch vành. Ớ bệnh nhân gout các yếu tố 
nguy cơ của bệnh mạch vành như: huyết áp cao, 
béo phi, đề kháng insulin, tăng mỡ máu góp phần 
làm tăng sự liên quan giữa acid uric máu và xơ vữa 
động mạch. 


GOƯT - CẢN BỆNH "NHÀ GIÀU” 

Những khớp sưng đi sưng lại, nhũhg cơn đau có 
khi đên hàng chục lần trong năm, thường xảy ra 
lúc nủa đêm hoặc sau một bCfa ăn phong phú thực 
phẩm, nhiều rượu và thịt đó là những hình ảnh cơ 
bản về căn bệnh không chết người nhưng cũng 
chẳng mấy dễ chịu này. 


Thực don dinh đưỡriÊỊ cho nsưòi bênh £»out 9 



Gout (Goutte), hay còn gọi là bệnh thống phong, 
thực chất là một loại viêm khớp. Chl có điều, tất cả 
các loạỉ thuốc chữa thấp khớp đều tỏ ra bất lực với 
bệnh này. Bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm đa 
khớp thông thường vì có các biểu hiện: đau nhửc, sư¬ 
ng, nóng, đỏ, căng bóng ở các khớp. 

Nhiều acid uric 

Bệnh xảy ra do nồng độ acid uric trong cơ thể 
tăng cao, tạo thành các tính thể lắng đọng tại 
khớp, gây ra những cơn đau đớn vô cùng khó chịu. 
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng acid uric tăng là: 

1. Sử dụng quá nhiều thực phẩm có chứa nhiều 
chất purin như: 

- Các loại thịt đỏ: (thịt chó, thịt bò, thịt thú . . .) 

- Phủ tạng động vật: (gan, bầu dục, tim, lòng...) 

- Một số cá: (cá mòi, cá hồi, cá trích...). 

- Tôm, cua, ốc ... 

2. Sử dụng một số thuốc như: 

- Nhóm cortison. 

- Aspirin, các thuốc có chứa salicylate. 

- Pyrazinamid, thuốc lợi tiểu. 

_. , 9 

ẠT. _ p Ạ 

Tiên triên 

Bệnh gout tiến triển qua 2 giai đoạn. 

1. Giai đoạn cốp tính: 

Người bệnh bỗng thấy ngón tay, ngón chân cái 
bị sưng tấy (cũng có khi sưng ở cổ chân, khớp gối 
hoặc Ở những ngón chân khác). Xuất hiện những 


10 HƯƠNG GIANG *oạn) 



cơn đau dữ dội, đau đến mức không thể chịu đựng 
được nhất là về đêm. Có thể kèm theo sốt nhẹ, 
mệt mỏi và sợ lạnh. 

- Cơn sưng đau kéo dài từ vài ngày đến hàng tuần, 
rồi tự nhiên giảm dần và trở lại gần như bình thuởng, 

“ Vài tuần hoặc vài tháng sau, những cơn đau 
khác lại xuất hiện, cưng dữ dội và bất ngờ như nhửhg 
cơn đau trước, cứ như vậy những cơn sưng đau trờ đi 
trở lại, có khi đến hàng chục lần trong năm. 

- Cơn đau gout thường xảy ra vào quá nửa đêm, 
hoặc sau một bữa ăn nhiều rượu và thịt. 

Nếu không được điều trị dứt đỉểm, bệnh sẽ kéo 
dài vài nãm rồi chuyển thành mãn tính. 

2. Gioi đoạn màn tính 

Người bệnh bị sưng đau nhiều khớp, nhất là 
ngón chân cái, mắt cá, khớp gối và khớp đốt ngón 
tay. Các u cục này to nhỏ không đều, đường kính 
từ 2mm đến 5cm, hơi mềm, không đau, có thể 
nhin thấy cặn trắng ở bên dưới lóp da mỏng. Khi 
bị vỡ, từ các u này sẽ chảy ra một thứ bột trắng 
như phấn, đó là axit uric ỉắng đọng dưới dạng muối 
urat. Các muối urat không nhửng lắng đọng ở dưới 
da, quanh khớp mà còn lắng đọng cả ở thận, gây 
sỏi thận, dẫn đến tăng huyết áp, suy tìm, suy thận 
và có thể dẫn đến tử vong. 

Xử trí 

Bệnh thường "đe dọa" nam giới từ 30 tuổi trở lên, 
to béo, ăn uống thùa các chất dinh dưỡng (rất hiếm 

Thực đơn đinh đưồng cho người bệnh gout 11 



gặp ở phụ nữ và lứa tuổi trẻ). Theo các chuyên gia y 
tế, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được, ừ vậy 
những người trên 30 tuổi, có mức sống cao nên thư¬ 
ờng xuyên kiểm ừa nồng độ acid uric trong máu. 

- Nếu lượng acid uric cao hơn mức bình thuởng 
(50 - 60mg/l) phải thực hiện ngay chế độ ăn uống 
thích hợp và dùng thuốc giảm acid uric máu. 

- Khi xuất hiện cơn đau, có thể dùng thuốc 
chống viêm, giảm đau, nhưng không nên quá ỉ lại 
vào thuốc, vì chúng chỉ có thể cắt cơn đau mà 
không điểu trị dứt bệnh được. 

- Tuyệt đối không được uống rượu và các chất 
kích thích. 

- Uống nhiều nước (2-3 lít/ngày), tốt nhất là 
nước khoáng có độ kiểm cao, để tăng thải acid uric 
qua đường tiểu tiện. 

- Tránh dùng các thực phẩm có chúa nhiều chất 
purin như: thịt, cá, phủ tạng động vật (chỉ nên dùng 
dưới lOOg/ngày hoặc không quá 2 lần mỗi tuần). 


TẠI SAO CÁC BỆNH NHÂN GOUT 
LẠI GIA TẢNG NHƯ VẬY? 

Các lý do chính của sự gia tăng bệnh nhân bị 
gout là: 

Kiến thức và khẫ năng chẩn đoán các bệnh về 
khớp đả được nâng lên một cách đáng kể, ngày 


12 MIONC GIANG (hiên *oạn) 



càng giảm các chuẩn đoán chung chung vô nghĩa 
như: thấp khớp, viêm đa khớp... 

- Đời sống kinh tế của nhân dân đã và đang 
được nâng lên rõ rệt. 

- Với chính sách mở cửa và hội nhập thế giới, 
việc du nhập lối sống phương Tây, việc thay đổi lối 
sông và các thói quen sinh hoạt cũng góp phần 
làm gia tăng số người bị gout. 

Các yêu tố trên đã góp phần làm thay đổi mô 
hình bệnh tật của nước ta và gout là một trong các 
bệnh đang có xu hướng tăng đáng kể nhất. 


BIA - TÁC NHÂN SỐ MỘT GÂY BỆNH GOUT 

Sau hàng loạt nghi van về ảnh hưởng của chất 
côn đối với bệnh gout, cuối cùng các nhà khoa học 
Mỹ đã chứng minh được mối quan hệ này là có 
thực. Trong đó, bia là moi đe dọa nguy hiểm nhất, 
do nó chứa một thành phần đặc biệt nhiều hơn bất 
kỳ loại nước uống chứa cồn nào. 

Lâu nay, người ta tin rằng chất cồn có khả 
năng kích thích cơ thể sản sinh một chất gọi là 
acid uric. Sự tích tụ chất này trong các ổ khớp sẻ 
dẫn đến bệnh gout hay còn gọi là bệnh thống 
phong, phá hủy mãn tính khớp, gây nên các cơn 
viêm khớp thống phong cấp với các biểu hiện sưng 
đổ và đau nhức. 


Thục đơn dinh dưông cho người bệnh gout 13 



tiết acid uric niệu. Sulfinpyrazon, không giống 
phenylbutazon, không có đặc tính chống viêm hoặc 
giảm đau. Thuốc có hoạt tính thải acid uric niệu 
mạnh gấp 3-6 lần probenecid. Sulfinpyrazon cũng 
kéo dài đời sống tiểu cầu, có lợi trong phòng ngừa 
nhồi máu cơ tim và huyết khối. 

Các liều dược lý của corticosteroid và ACTH 
làm giảm viêm do ức chế giằi phóng các acid 
hydrolase bạch cầu, ngăn ngừa sự tích tụ đại thực 
bào tại vị trí viêm, cản trở sự bám dính của bạch 
cầu vào thành mao mạch, giảm tính thấm màng 
mao mạch (nhờ đó làm giảm phù nề), giảm các 
thành phần bổ sung, ức chế giải phóng histamin và 
kinin, và cản trở sự hình thành mô sẹo. 

Các đặc điểm phân biệt: 

Các thuốc điều trị bệnh gout khác nhau về cơ 
chế tác dụng và các tác dụng phụ. 

- Colchicin, ỉoại thuốc lâu đời nhất trong nhóm 
thuốc này, được dùng để làm giảm các triệu chứng 
của cơn gout cấp và bệnh gout mãn tính nhưng có 
tác dụng giảm mức acid uric. Ngoài những lợi ích 
đối với bệnh gout, colchicin có hiệu qưả trong một 
số chỉ định chua chính thức như: xơ gan, thoái hóa 
dạng tinh bột, bệnh Paget, viêm da dạng herpes, 
sốt Địa Trung Hải gia đình, 

- Sulfinpyrazon là thuốc được ưa chuộng dành 
cho những bệnh nhân bị bệnh gout thứ phát sau 


Thực đơn đinh đưòng cho người bệnh gout 27 



liệu pháp lợi tiểu điều trị tăng huyết áp và những 
người có nguy cơ bị bệnh mạch vành. 

Các phản ứng có hại: 

Tác dụng độc của colchicin liên quan tới hoạt 
tính chống gián phân trong các mô đang tăng sinh 
như da, tóc và tủy xương. Điều trị ngắn ngày thuốc 
có thể gây buồn nôn hoặc nôn và viêm dạ dày ruột 
xuat huyêt. Điều trị lâu dài thuốc có thể gây mất 
bạch cầu hạt, thiêu máu bất sản và rụng tóc. 

Tác dụng phụ hay gặp nhất của allopurínol là 
phản ứng da. Ở một số trường hợp, phát ban xuất 
hiện tới hai năm sau khí bắt đầu điều tri, việc dùng 
allopurinol có thể gây hội chúng ngộ độc, nguy 
hiểm đến tính mạng. 

Tất cả các thuốc NSAID đều gây tác dụng phụ 
tương tự nhau, nhưng có một vài ngoại lệ. Những 
tác dụng phụ hay gặp nhất là ở dạ dày, ruột, bao 
gồm buồn nôn, chán ăn, đau bụng và loét. 
Indomethacin và phenylbutazon có những tác dụng 
phụ khác hạn chế việc dùng thuốc kéo dài. 30- 
55% số bệnh nhân dùng indomethacìn bị tác dụng 
phụ. Hay gặp nhất là các tác dụng phụ ở dạ dày 
ruột và hệ thần kinh trung ương (CNS). Nhũng tác 
dụng phụ trên CNS bao gồm đau đầu vùng trán dữ 
dội, chóng mặt, mất thăng bằng, kém minh mẫn, 
lú ỉẫn. Điều trị phenylbutazon kéo dài gây viêm 
gan, viêm thận, thiếu máu bất sản, giảm bạch cầu, 
mất bạch cầu hạt và giảm iượng tiểu cầu. 


28 HLONC GIANG (ttièn <soan) 



Tâ't cả các thuốc glucocorticoid, do kích thích 
phản hồi tiêu cực, có thể ức chế trục vùng dưới đồi 
-tuyến, yên-tuyến, thượng thận (HPA). Ngoài ra, 
những tác dụng phụ khác của glucocorticoid rất nổi 
tiếng và xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân sau khi 
điều trị kéo dài với liều trên mức sinh lý. Những tác 
dụng phụ này bao gồm: loăng xương, viêm tụy, đái 
đường do steroid, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp 
rôi loạn tâm thần, bệnh nắm candida miệng và các 
nhiễm trùng cơ hội khác, suy giảm miễn dịch, tãng 
cân và teo da. Mặc dù các corticosteroid có hiệu 
quả rõ rệt trong điểu trị một số bệnh, việc dùng 
thuốc kéo dài bị hạn chế do có nhiểu tác dụng phụ 
nghiêm trọng. 

Chú ý khi sử dụng thuốc điều trị bệnh Gout 

- Các thuốc kháng viêm giảm đau chĩ dùng khi 
co cơn viêm khớp, nhằm cắt cơn viêm càng sớm 
cang tôt. Càng ít dùng càng tốt vi tác dụng phụ 
cua thuốc sẽ tăng theo số lượng thuốc dùng, thời 
gian dùng và tuổi của người bệnh. 

- Để điều trị tận gốc các hậu quả (gây các đợt 
Vĩêm khớp cap, gây sỏi thận, gây suy thận) của căn 
bệnh này can phai giảm bớt lượng acid uric máu 
bằng thuốc ức chế tổng họp acid uric hoặc các 
thuốc tàm tăng thải acid uric ra ngoài, các thuốc 
làm giảm acid uric máu sẽ phải dùng lâu dài (nhiều 
nãm), dùng liên tục, không ngắt quảng. Liều lượng 
và loại thuốc do các bác sĩ điều trị chọn lựa và điều 



chỉnh tùy theo lượng acid uric máu, tuổi và tình 
trạng sức khỏe của người bệnh. Mục tiêu của việc 
dùng thuốc này là giảm acid urìc máu tới mức bình 
thường và duy trì mức đó lâu dài, bảo đảm không 
bị lắng đọng acid urìc ở các cơ quan: khớp (gây tái 
phát viêm khớp), thận (gây sỏi thận hay suy thận). 

- Allopurinol (biệt dược là Zyloric) là thuốc rất 
thường dùng để giảm acid uric máu, vì thuôc ức 
chế tổng hợp acid uric. 

- Ngoài ra, có thể dùng các thuốc tăng thải acid 
uric qua đường thận như Probenecide, Sulíinpyra- 
zone, thuốc làm tan sỏi urate (Cốm Piperazine 
Mỉdy), thuốc làm tiêu hủy acid urìc (Urìcozyme) 
nhưng cần chú ỷ tới các chống chỉ định cúa thuôc. 

- Riêng ở người trên 60 tuổi, Ailopurìnol là thuốc 
thường được chọn \ựở để làm giảm acid uric máu. 

- Các thuốc làm giảm acid urìc đều đòi hỏi phải 
dùng liên tục nhiều năm vì đây chính là việc phòng 
ngừa bệnh tái phát. 

- Lượng acid uric máu phải được giảm tớỉ mức 
bình thường (dưới 5 mg% hay dưới 300 (moỉ/1) và 
duy trì ở mức này bằng thuốc và chế độ ăn uống. 
Việc theo dõi đinh kỳ lượng acid uric trong máu, 
chức nãng gan, thận là rất cần thiết để các thầy 
thuốc điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp và 
theo dõi ảnh hưởng của thuốc với cơ thể người bệnh. 

- Khi đang dùng Allopurìnol 


30 HƯONC C1ANC (ftiên *oan) 



+ Cố gắng tránh sử dụng các kháng sinh nhóm 
Lactam, nhóm Penicillines, đặc biệt là Ampicilhne 
và Amoxyclín (vì allopurinol làm tàng khả năng dị 
ứng của các kháng sinh này lên nhiều lần). 

+ Thận trọng khi dùng các thuốc ức chế men 
chuyển ( đặc biệt là Captoprii) vì thuốc này tăng 
khả năng dị ứng với Allopurinol. 

+ Không nên dùng Corticosteroids và Aspirin 
dài ngày vì hai loại thuốc này ảnh hưởng không tốt 
đến bệnh và gây tăng acid uric máu. 

+ Không dùng các thuốc lợi tiểu Thiazide vì cản 
trở thải acid uric qua đường tiểu và tăng khả năng 
dị ứng allopurinol. 

- Khi cần sử dụng thuốc hạ sốt người bệnh có 
thể dùng là paracetamol. 

- Khi bị các viêm nhiễm cần điểu trị kháng sinh, 
người bệnh nên báo cho bác sĩ biết mình đang 
dùng Allopurinol và các bác sĩ sẽ cho dùng kháng 
sinh thuộc các nhóm khác như: Erythromycine, 
Rovamycin.Tetracycline, Bactrim, Ciproíloxacine. 
Penoxacin, Onoxacin, Nomoxacin,. 

’ Các thuốc lợi tiểu khác, lợi tiểu đông, nam d- 
ược đều có thể dùng. Các thuốc lợi tiểu thảo dược 
thường làm tâng lưu lượng dịch tới thận, tăng mức 
lọc cầu thận, làm kềm hóa nước tiểu, không thải 
muối nên lợi cho viếc thải acìd uric (đặc biệt là !á 
Sakê). Có thể kết hợp thuốc này để tăng cường và 


Thực dơn dinh dưõng cho ngưòi bệnh gout 31 



củng cố kết quả điều trị. Nhiều trường hợp còn làm 
giảm bớt liều thuốc phải sử dụng. 


NHỮNG KHÓ KHẢN 
TRONG ĐIỂU TRỊ BỆNH GOUT 

Trong quá trình điều trị bệnh gout thường gặp 
3 khó khăn chính sau đây: 

- Thứ nhất là tác dụng phụ của một số thuốc 
chCte bệnh gout như colchicin có thể gây tiêu chảy, 
allopurinol gây dị ứng, các thuốc tăng thải acid urìc 
có thể gây sỏi thận. 

- Thứ hai là cơ địa dị ứrìg thuốc của bệnh nhân. 
Có bệnh nhân gout bị dị ứng với nhiều thuốc chữa 
gout như colchicin và allpurìnol. Một số trường hợp 
xảy ra sốc phản vệ, có thể dẫn đến tử vong nếu 
không được cấp cứu kịp thời. 

- Thứ ba là do thiếu sự tuân thủ điều trị của 
người bệnh. Bệnh nhân gout thường chỉ dùng 
thuốc trong đợt gout cấp rồi bỏ thuốc, dẫn đến 
bệnh vẫn tiến triển nặng dần. Một số bệnh nhân 
lạm dụng thuốc corticoid dẫn đến tác dụng phụ 
đáng tiếc như xuất huyết tiêu hóa, tăng huyết áp. 
tai biến mạch máu não. Nhiều bệnh nhân vẫn tiếp 
tục ãn nhậu quá mức và sinh hoạt không điều độ, 
do vậy bệnh vẫn có nguy cơ tái phát. 


32 HliONC CIANC (Itién *oạn) 



Nói chung những người mắc bệnh gout rất hay bị 
dị ứng thuốc, do đó cần thận ừọng khi sử dụng bất 
kỳ loại thuốc gì, kể cả thuốc Đông y và Tây y. Tốt 
nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. 


CÁC NGUYÊN TẮC 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT 

Bệnh nhân bị gout phải xác định tư tưởng điều 
trị lâu dài, tránh bổ thuốc khi thấy bệnh thuyên 
giảm. Khi đó mới có thể giữ bệnh không tái phát 
trong thời gian dài. Bệnh nhân gout cần tích cực 
hợp tác với bác sĩ trong việc điều trị, ngăn ngừa 
biến chứng bệnh bằng chế độ ăn uống, sinh hoạt 
và thuốc men. 

Để điều trị có hiệu quả người bị mắc bệnh gout 
cần thưởng xuyên kiểm tra acid uric máu và niệu, 
kiểm tra thường xuyên chức năng thận. Ngoài ra, 
bệnh nhân gout cũng cần được chuẩn đoán và điều 
trị các bệnh kèm theo như rối loạn chuyển hóa lipid, 
đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch... 


CHƯỜM ĐÁ LÀM GIẢM CHỨNG ĐAU KHỚP 
ở BỆNH NHÂN GOUT 

Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy, việc 
dùng những túi đá để chườm tại các khớp bị viêm 


Thực đơn dinh dưõng cho người bệnh gout 33 



do bệnh gout sẽ làm giảm đáng kể triệu chứng đau 
của người bệnh. 

Các bác sĩ tại Đại học Y New Jersey đã chọn ra 
19 bệnh nhân bị viêm khớp cấp do gout {giai đoạn 
đầu của bệnh gout, khi mới xuất hiện những biểu 
hiện đầu tiên). Tất cả họ đều được dùng thuốc 
chống gout đặc hiệu là colchicine và thuốc chống 
viêm prednisone. Ngoài ra, 10 người trong số này 
còn được chườm túi đá lạnh ồ vùng khớp bị đau 
trong 30 phút, 4 lần mỗi ngày. Bệnh nhân được 
theo dõi -trong vòng 1 tuần. 

Kết quả cho thấy, ở nhóm được chườm lạnh, 
dấu hiệu đau giảm đáng kể; chứng phù nề, ứ nước 
cũng giảm ít nhiều. Ngoài ra, người bệnh ít bị các 
cơn gout nặng so với những người ở nhóm không 
chườm lạnh. 

Tuy kết quả thu được rất khả quan, nhưng theo 
các tác giả, quy mô của nghiên cứu còn nhỏ nên 
chưa rõ ngoài giảm đau, liệu pháp này có đem lại tóc 
dụng gì khác hay không, và liệu điều này có còn 
đúng khi kết hợp chườm lạnh với các thuốc khác. 


PHƯƠNG PHÁP MỚI 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT 

Cùng vớỉ sự phát triển của xã hội, tỉ lệ người bị 
gout ngày càng có xu hướng gia tăng và đang trở 


34 HIÍONC C1ANC (Biên eoan) 



thành vấn đề thỏi sự của giới y học. Tại Việt Nam 
bệnh gout chiếm tì lệ từ 2 - 4% tổng các bệnh về 
khớp, vươn lên đứng hàng thứ 4 trong 15 bệnh 
khớp hay gặp. 

Thông thường bệnh nhân bị gout thường được 
chỉ định dùng các thuốc như colchicin (thuốc đặc 
hiệu), các thuốc nhóm NSAIDS, corticoid, các 
thuốc này làm giảm triệu chứng đau rất nhanh 
nhưng lại gây nên một số tác dụng phụ như: rối 
loạn đường tiêu hóa, giảm bạch cầu trung tính, 
trầm trọng hơn là có thể hủy hoại tủy xương nếu 
dùng ở liều cao {với colchícin); ìoét đường tiêu hóa, 
tăng huyết áp (như NSAIDS, corticoid), làm ừầm 
trọng hơn cơn hen (NSAỈDS)... Các nhóm thuốc 
làm giảm nồng độ acid uric được chỉ đĩnh để ngăn 
chặn việc lắng đọng các tinh thể urate như thuốc 
ức chế tổng hợp acid uric (alouorinol); thuốc làm tăng 
thải add uric (probenecid, sulphipyrazol...), các 
thuốc này nếu dùng lâu dài có thể gây sỏi thận, suy 
thận cùng các biến chứng. 

Chính bởi những tác dụng phụ không mong 
muốn của các loại thuốc điều trị gout trên nẽn các 
bác sĩ và bệnh nhân thường lo ngại khi điểu trị một 
đọt lâu dài. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến 
hiệu quả phòng và điều trị bệnh gout. 

Gần đây, trên thị tatờng xuất hiện một sản phẩm 
có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược như Hoàng 
Thống Phong được coi ỉà một dấu hiệu đáng mừng 


Thực dơn đinh đường cho ngưòi bênh gout 35 



cho bệnh nhân gout. Hoàng Thống Phong là loại 
thực phẩm chức năng (thực phẩm thuốc) có tác dụng 
hổ trợ điều trị và phòng ngừa gout. 

Hoàng Thống Phong là sự phối hợp cỏa những 
thảo dược: Trạch tả, nhọ nồi, ba kích, hạ khô 
thảo, thổ phục lính, nhàu, được sản xuất theo bản 
quyền công nghệ của Fuma Natural (Mỹ). 

Hoàng Thống Phong không chỉ giúp bệnh 
nhân giảm đau đớn gây ra bởi đợt gout cấp mà còn 
hỗ trợ phục hồi chức năng chuyển hóa của gan, 
thận, tăng cường tuần hoàn máu được lưu thông, 
acid uric không đọng thành các tinh thể urate ở 
khớp, cơ và dễ dàng được đào thải qua thận cùng 
đường tiêu hóa, qua đó phòng ngừa tái phát các 
cơn gout cấp, hỗ trợ điều trị bệnh gout. Đặc biệt 
sản phẩm này đã được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ 
với tên gọi Goutvvell và cho hiệu quẳ rất khả quan 
sau một đợt người bệnh sử dụng từ 3 - 6 tháng. 


CHÊ ĐỘ SINH HOẠT 
TRONG ĐIỂU TRỊ BỆNH GOUT 

- Ngâm chân nước nóng mỗi tối rất có lợi cho 
người bệnh, có thể làm thường xuyên, nhưng 
không nên dùng nước quá nóng, cũng không nên 
ngâm lúc đang bị viêm cấp. 

- Tắm sông, tắm biển là rất tốt, điều này hoàn 
toàn khác với việc dầm mưa lạnh hay bị lạnh đột ngột. 


36 hƯONC CIANC (biên *oạn) 



- Tránh gắng sức, tránh căng thẳng, tránh thức 
quá khuya, tránh lạnh. 

- Cần duy trì chế độ tập luyện, vận động thường 
xuyên, vừa sức. 

- Khi bệnh chuyển sang mãn tính cần có chế độ 
tập luyện thường xuyên, kết hợp với vật lý trị liệu 
và phục hồi chức năng để tránh teo cơ, cứng khớp 
và hạn chế biến dạng khớp. 

ở nước ta, bệnh gout ngày càng phổ biến. Mọi 
ngưòí cần cảnh giác với các hiện tượng sưng đau đột 
ngột, bất thường ở ngón chân, bàn chân, cổ chân... 
đặc biệt ở nam giới tuổi trung niên. Khi có bệnh, cần 
tớí các thầy thuốc chuyên khoa sớm để được chẩn 
đoán xác định và điều trị kịp thời. Lúc đầu bệnh 
tưởng như có thể khỏi hẳn trong một thơ gian dài 
nhưng những rối loạn bên ửong thì vẫn tiềm ẩn và 
trước sau thế nào cũng sẽ biểu hiện và nặng dần lên. 
Việc phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, duy trì 
một nếp sinh hoạt, ăn uống phù hợp có ý nghĩa 
quan trọng trong việc kiểm soát và phòng ngừa 
bệnh, tránh những hậu quả xấu ở khớp, thận và các 
cơ quan liên quan đặc biệt là tim mạch. 


MỘT SỐ CÁCH GIẢM ĐAU GOUT HIỆU QUẢ 

Khi khớp bị sung đau ngoài chườm đá người bị 
bệnh gout nên áp dụng một số-cách giảm đau hiệu 
quả sau: 


Thực đơn dinh đưông cho người bệnh gout 37 



UỐNG DẤM TÁO VÀ MẬT ONG 

Người bị gout uống 2 thìa dán táo và 2 thìa mật 
ong mỗi ngày 2 lần sê rất hiệu quả trong giảm đau. 

ĂN QUẢ ANH ĐÀO 

Anh đào có tác dụng giảm ỉượng acid uric trong 
cơ thể vì thế giúp giảm bệnh gout. Khi bị cơn đau 
gout bệnh nhân nên ăn hoặc uống nước ép anh 
đào thường xuyên. 


VITAMIN c 

Những người bị gout nên tăng cường bổ sung 
các thực phẩm giàu vitamin c trong chê độ ăn để 
giảm viêm sưng. 

UỐNG NHIỀU NƯỚC 

Những người bị gout nên uống nhiều nước vì 
nước có tác dụng làm loãng lượng acid uric trong 
cơ thể. 


ĂN DÂU TÂY 

Dâu tây được biết đến với tác dụng làm trung 
hòa lượng acid uric nên khi bị đau người bệnh gout 
nên ăn dâu tây. 


NGÂM CHÁN 

Những người bị gout nên ngâm chân trong 
nước muối pha loãng giàu magiê giúp cải thiện lưu 


38 ttUONC Cl.\NO (btên .soạn) 



thông máu, thải độc tố ra khỏi cơ thể và giảm tress 
hiệu quả. 


DÙNG THAN HOẠT TÍNH 

Người bị bệnh gout khi các khớp sưng đau có 
thể dùng than hoạt tính giã thật mịn rồi trộn với 
nước sệt sệt, bọc than trong một lớp vải và đắp 
lên khớp đau. 

Ngoài ra, khi bị đau cũng có thể hòa than hoạt 
tính vào ừong nước để ngâm chân, ngâm trong vòng 
30 phút sẽ thấy giảm cảm giác đau và dễ chịu. 


CÁC BÀI TẬP ĐƠN GIẢN 
GIÚP GIẢM ĐAU 

Việc tập luyện sẻ giúp giảm đau và làm cho các 
khớp xương thêm linh hoạt, tăng sức dẻo dai, làm 
mạnh cơ bắp, khỏe tim, nó còn giúp giảm cân và 
làm cơ thể khỏe khoắn. Tuy nhiên, nếu không tập 
luyện đúng cách, bệnh sẽ nặng thêm . 

Người bị bệnh gout nên áp dụng những bài tập 
đơn giản dưới đây để hạn chế, giảm các cơn đau và 
tăng cường sức khỏe: 

- Các bài tập di chuyển dành cho chân, bắt đầu 
xoay từ ừẻn mắt cá chân. 

- Các bàỉ tập phát huy sức bền hay các bài tập 
dành cho cơ. 


Thực dơn dinh đường cho người bệnh gout 39 



- Các bài tập dành cho tim như: đi bộ hay đạp xe, 
bơi lội, tập các bài thể dục nhịp diệu (aerobic)... Giúp 
tím khỏe mạnh và kiểm soát trọng lượng cơ thể. 

- Các bài tập giúp cho cơ và dây chằng trở nên 
linh hoạt và dẻo dai hơn.. 

Người bị gout nên tập nhẹ nhàng như khiêu vũ 
sẽ giúp khớp hoạt động bình thường và giảm sự 
căng khớp. Để thiết lập một chương trình tập 
luyện tốt nhất người bệnh nên tham khảo ý kiến 
của các bác sĩ chuyên khoa. Hãy khởi đầu sự tập 
luyện với sự giám sát của các chuyên viên vật lý trị 
liệu. Bạn hãy nhớ chọn một chương trình tập luyện 
phù hợp nhất và tập luyện thường xuyên với nó. 


NHỮNG LỜI KHUYÊN 
VỚI BỆNH NHÂN GOUT 

Gan là nơi chuyển hóa acid uric - tác nhân gây 
bệnh gout - nên người mắc bệnh này phải bồi dư¬ 
ỡng cho gan khỏe mạnh bằng cách duy trì thói 
quen ăn uống tốt. Vì vậy, chế độ ăn kiêng của họ 
gần giống với một người mắc bệnh gan. 

Sau đây là 7 lời khuyên khác: 

- Uống thuốc đều đận để duy trì nồng độ axit 
uric. Việc tăng cao đột ngột hàm lượng chất này sẽ 
dẫn đến cơn gout cấp. 


40 HƯONG GIANG (tìién wotm) 



* Trong các loại thịt nên chọn gà, vịt và cá. 
Chúng cũng tốt cho bệnh nhân béo phì hay bị 
bệnh tim mạch vì chứa ít cholesterol. 

- Không nên có những hoạt động nặng vi điều 
này gây áp lực lên mặt khớp, dẫn đến hư sụn 
khớp. Trong trường hợp đó, bệnh nhân bị đau do 
hư khớp chứ không phải do cơn gout cấp nữa. 

- ơ bệnh nhân gout, thận là cơ quan thứ hai sau 
khớp bị ảnh hưởng. Vì vậy, cần uống nhiều nước 
đe làm sạch đường tiểu một cách tự nhiên (hòa 
loãng các chất cặn có trong đường tiểu). 

* Bệnh gout tuy có thể chữa khỏi hoàn toàn 
trong 6-12 tháng nhưng rất dễ tái phát. Vì vậy, 
bệnh nhân phải luôn luôn duy tri chế độ ăn uống 
hợp lý. 

- Không nên uống thuốc làm giảm aẹid uric 
trong máu (như allopunnol) trong cơn đau cấp vì 
nó có thể làm cơn đau tâng lên. 

* Có thể dùng colchieine để giảm cơn đau cấp 
(uông liên tục cách giờ cho đêh khi giảm cơn đau) 
nhưng không được quá 7 viên. Khi có tiêu chảy thì 
phải ngừhg thuốc. Hiện nay, các loại thuốc kháng 
viêm không steroid thông thường khác đã được 
dùng thay cho colchicine, hiệu quả giảm đau rất tốt. 

Kiêng rượu thịt: Trong cơ thể, acid uric được 
tạo thành từ ba nguồn: thoái giáng từ các chất có 
nhan purin do thức ăn đua vào, thoái giáng các 


Thưc đơn dinh dưỡng cho người bệnh gout 41 



chất có nhân purin từ trong cơ thể và tổng hợp các 
purin từ con đường nội sinh. 

Do đó, người có acid uric máu cao nên kiêng 
hoặc hạn chế các thực phẩm chứa nhiều nhân 
purin như phủ tạng động vật (gan, thận, não, 
tụy...), thịt (lợn, dê, bò, cừu, gà, vịt, ngan, ngỗng), 
thịt hun khói, chim cút, cá chép, cá chạch, cá thờn 
bơn, cá hồi, lươn, nghêu, sò, cua, rau chân vịt, rau 
câu, đậu Hà Lan, nấm, biển đậu... Không dùng 
các đồ ăn thức uống có tính kích thích như trà đặc, 
cà phê, rượu trắng, hạt tiêu, hồi, quế, ớt... 

Người bị gút nặng, acid uric máu tăng quá cao 
nên ăn chay theo chu kỳ như ngày ăn táo, ngày ăn 
dưa chuột, ngày ăn rau xanh để hỗ trợ điều trị 
bệnh. Nếu ăn táo hoặc dưa chuột mỗi ngày dùng 
l,5kg, chia thành 3-4 bữa. Nếu ăn rau xanh mỗi 
ngày l,5kg chia thành nhiều bữa dưới các dạng 
nấu, xào hoặc làm nộm. 


NHŨNG THỰC PHẤM GIÚP 
ĐÀO THẢI AC1D UR1C 

Có thể nói, nguyên nhân trực tiếp gây nên 
bệnh gout là acid uric. Trong cơ thể. acid uric được 
tạo ra từ 3 nguồn. Từ các chất có nhân purin do 
thức ăn đưa vào, các chất có nhân purin trong cơ 
thể và tổng hợp purin từ con đường nội sinh. Để 
giữ cân bằng, hàng ngày acid uric được thải trừ ra 


42 HliONC GIANG (ttk-n *.iụtO 



ngoài chủ yếu theo nước tiểu, một phần qua phân 
và các con đường khác. Vì lý do nào đó acid uric 
trong máu tăng cao thì sẽ lắng đọng ờ một số tổ 
chức và cơ quan dưới dạng tinh thể, đặc biệt là ở 
khớp mà gây ra bệnh gout. Bởi vậy, một trong 
những biện pháp quan trọng để phòng chống acid 
uric trong máu tăng cao là nên chọn dùng các thực 
phấm khổng hoặc ít nhân purin và có công dụng 
tăng cường đào thải acid uric qua đưàng niệu. Có 
thể dẫn ra một số thực phẩm thông dụng như sau: 

RAU CẮN 

Rau cần trồng dưới nước có tính mát, vị ngọt 
có công dụng thanh nhiệt, khu phong và lợi 
thấp. Rau cần đặc biệt tốt trong giai đoạn gout 
cấp tính. Rau cần rất giàu sinh tố, khoáng chất 
và hầu như không chứa nhân purin. Người bị 
bệnh gout có thể an sống, ép lấy nước hoặc nấu 
canh ăn hàng ngày. 


DƯA CHUỘT 

Dưa chuột là loai rau kiềm tính, giàu sinh tố c, 
muối kali và nhiểu nước. Muối kalì có tác dụng lợi 
niệu nên người bị bệnh gout nên ăn nhiều duk 
chuột. Theo dinh dưỡng học cổ truyền thì diici chuột 
tính mát, vị ngọt, có công dụng thanh nhiệt lợi thủy, 
sinh tằn chỉ khát và giải độc nên loại rau này có khả 
năng bài tíêt tích cực acid uric qua đường tiết niệu. 


Thực dơn dinh dudng cho người bệnh gout 43 



SÚP Lơ 


Là một trong những loại rau giàu sinh tô c và 
chứa ít nhân purin (mỗi lOOg chỉ có dưới 75mg). 
Theo dinh dưỡng học cổ truyền, súp lơ tính mát, vị 
ngọt, công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, thông tiện 
nên là thực phẩm thích hợp cho người có acid uric 
máu cao. 


CẢI XANH 

Cải xanh cũng là loại rau kiềm tính, giàu sinh tố 
c, muối kali và hầu như không chứa nhân purin. 
Cải xanh có tác dụng giải nhiệt, trừ phiền, thông 
lợi tràng vị. Sách “Trấn nam bản thảo” cho rằng 
cải xanh có tác dụng “lợi tiết niệu”, rất thích hợp 
với người bị thống phong (bệnh gout). 

CÁC LOẠI CÀ 

Cà pháo, cà bát, cà tím... có tác dụng hoạt 
huyết tiêu thũng, khử phong thông lạc, thanh nhiệt 
chỉ thống. Đây cũng là loại thực phẩm kiểm tính và 
hầu như không chứa nhân purin. Nghiên cứu hiện 
đại cho thấy, cà còn có tác dụng lợi niệu ở một 
mức độ nhất định. 


CẢ! BẮP 

Cải bắp là loại rau hầu như không có nhân 
purin, giàu sinh tố c và có tác dụng lợi niệu. Sách 
“Bản thảo cương mục thập di” cho rằng cải bắp có 


44 hUONC ClAMC {hiên sotin) 



công dụng ‘bổ tinh thủy, lợi ngũ tạng lục phủ, lợi 
quan tiết (có ích cho khớp), thông kinh hoạt lạc” 
nên tốt cho người có acid uric trong máu cao. 

CỦ CẢI 

Củ cải tính mát vị ngọt, có công dụng “lợi quan 
tiet , hành phong khí, trừ tà nhiệt” (Thực tính bản 
thảo), “trừ phong thấp” (Tùy tức cư ẩm thực phố), 
rất thích hợp vói người bị phong thấp nói chung và 
thống phong (gout) nói riêng. 

KHOAI TÂY 

Khoai tây là một thực phẩm kiểm tính, giàu 
sinh tô c và muối kali. Trong thành phần hóa học 
hầu như không có nhân purin. Theo dinh dưỡng 
học cổ truyền thì khoai tây tính bình, vị ngọt, có 
công dụng bổ khí, kiện tỳ, là thực phẩm thích hợp 
cho những người tỳ vị hư nhược, mắc các chứng 
bệnh ung thư, viêm loét dường tiêu hóa, cao huyết 
áp và thống phong (gout). 

BÍ ĐỎ 

Bí đỏ tính án, vị ngọt, có công dụng bổ trung ích 
khí, giảm mỡ máu và hạ đường huyết. Sách “Trái 
nam ban thảo cho rằng bí đỏ có tác dụng thông kinh, 
hoạt lạc và lợỉ tiểu tiện. Đây cũng là loại thực phẩm 
kiềm tính và hầu như không có nhân purin. Bí đỏ là 
thụt pham lý tưởng cho những người bị cao huyết áp, 
roi loạn lipid mau, béo phì và tăng acid uric máu. 


Thực đơn dinh dưõrtg cho người bệnh gout 45 



BÍ XANH 

Bí xanh tính mát, vị ngọt đậm, có tác dụng 
thanh nhiệt tiêu đàm, lợi tiểu tiện, giải độc, giảm 
béo. Bí xanh là loại thực phẩm kiềm tính, nhiều 
nước giàu sinh tố (đặc biệt là sinh tố C) và chứa ít 
nhân purin, có khả năng thải acid uric qua đường 
tiết niệu khá tốt. 


DƯA HẤU 

Dưa hấu tính lạnh, vị ngọt, có công dụng thanh 
nhiệt giải độc, trừ phiền chỉ khát và lợi tiểu tiện. 
Trong thành phần có chứa nhiều muối kali, nước 
và hầu như không chứa nhân purin. Đây là loại quả 
đặc biệt tốt cho những người bị gout trong giai 
đoạn cấp tính. 

ĐẬU ĐỎ 

Đậu đỏ còn gọi là xích tiểu đậu có tính binh, vị 
ngọt chua, có công dụng kiện tỳ chỉ tả, lợi niệu tiêu 
thũng. Sách “Bản thảo cương mục” viết: “Xích tiểu 
đậu hành tân dịch, lợi tiểu tiện, tiêu chướng trừ 
thũng”. Trong thành phần hóa học của đậu đổ hầu 
như không có nhân purin, là thực pham rất tốt cho 
bệnh nhân bị gout. 

LÊ VÀ TÁO 

Lê và táo là hai loại quả tính mát, vị ngọt, có 
công dụng thanh nhiệt sinh tân, chỉ khát trừ phiền. 


46 Hl’ONC Cli\NC (ftièn soạp) 



Trong thành phần lê vằ táo có chúa nhiều nước, 
sinh tố, muối kaỉi và hầu như không chứa nhân 
purin. Đây là 2 loại quả kiểm tính, dùng rất tốt cho 
bệnh nhân gout cấp tính và mãn tính. 

NHO 

Nho tính bình, vị ngọt, có công dụng bổ khí 
huyết, cường gân cốt và lợi tiểu tiện. Sách “Danh y 
biệt lục” viết: “quả nho trục thủy, lợi tiểu tiện". 
Sách “Bách thảo kính” cho rằng nho có tác dụng 
“trị gân cốt thấp thống, lợi niệu rất tốt”. Đây cũng 
là loại quả kiểm tính, nhiều nước, giàu sinh tố và 
hầu như không có nhân purin nên tốt cho người bị 
bệnh gout. 


ĐẬU TƯƠNG 

Đậu tưong và các chế phẩm từ đậu tương là 
thực phẩm kiềm tính, có chứa ít nhân purin, giàu 
chất đạm có chứa nhiều sinh tố và khoáng chất, có 
khả năng tăng bài tiết acid uric qua đường tiểu. 

SỮA BÒ 

Sữa là loại thực phẩm bổ dưỡng rất giàu chất 
đạm, nhiều nước và chứa ít purin, là thức uống lý 
tưởng cho cả bệnh nhân bị gout cấp tính và mân 
tính. 

Ngoài ra, người có acid uric máu cao cũng nên 
trọng dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe khác 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh goul 47 



như cà rốt, cà chua, mướp đắng, dưa gang, cải 
trắng, hành tây, mã thầy, cam, quýt, mía, chuối, 
đào, mơ, anh đào, hạt dẻ.... Tăng lượng nước 
uống để kích thích thải acid uric ra ngoài. Nên 
kiêng hoặc hạn chế các thực phẩm chửa nhiều 
nhân purin. Người bị gout nặng, acid uric trong 
máu quá cao nên ăn chay theo chu kỳ như ngày ăn 
táo, ngày ăn dưa chuột, ngày ăn rau xanh... để hỗ 
trợ điều trị bệnh- Nếu ăn táo hoặc dưa chuột thì 
ngày ăn l,5kg chia 3 - 4 bữa; nếu ăn rau xanh thì 
mỗi ngày ăn l,5kg chia nhiều bữa dưới hình thức 
nấu, xào hoặc làm nộm. 


CHẾ Độ ĂN UỔNG 

TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH GOUT 


Cần nhận thức rằng ăn uống không hợp lý là 
một yếu tố thúc đẩy xuất hiện bệnh và tái phát 
bệnh- Nhiều bệnh nhân xuất hiện đợt sưng đau 
khớp dữ dội đến mức không đi lại được sau khi ăn 
nhiều hải sản, thịt chó, thịt thú rừng hay dạ dày, 
lòng lợn, tiết canh... Vì vậy, chẽ độ ăn uống của 
bệnh nhân gout có ý nghĩa rất quan ừọng, có the 
làm hạ acid uric huyết bằng cách hạn chế đưa 
nhân purin vào cơ thể (acid uric được tạo nên do 
oxy hóa nhân purin). 


48 ttlíONG CIMiC (tiie.n «oạn) 



Một số nguyên tắc ccr bản trong ăn uống phòng 
chống bệnh gout 

- Đảm bảo bữa ăn có đầy đủ các chất dinh 
dưỡng ở tỉ lệ cân đối* 

- Đảm bảo cân đối giữa các thành phần sinh 
năng lượng (đạm - béo - đường). Tỉ lệ năng lượng 
do các thành phần cung cấp nên là: 

+ Đạm: béo: đường = 12-15%: 18-20%: 65-70% 

- An vừa phải các loại thức ăn chứa nhiều nhân 
purin như các loại thịt, hải sản, các loại phủ tạng 
động vật, cà phê. 

- Cần có sự lựa chọn và phối hợp nhiều loại 
thực phẩm đều đặn trong thực đơn hàng ngày. 

- Không uống quá nhiều và kéo dài rượu, bia, 
cà phê. 

- Luôn uống đủ nước. 

Chế độ ản trong điều tri bệnh gout 

- Giảm bớt lượng đạm trong khẩu phần ăn hàng 
ngày. 

- Không nên ăn các thực phẩm có chúa nhiều 
acid uric (nhóm III): óc, gan, bầu dục (cật), các loại 
phủ tạng, nước ninh xương, tuộc thịt... 

- An vừa phải các loại thực phẩm có hàm lượng 
acid uric trung bình (nhóm II): thịt, cá, hải sản, đậu 
đổ... Các thực phẩm nhóm II chỉ nẽn ăn mỗi tuần 
2-3 lần. 


Thực đdn dinh đưõng cho người bệnh gout 49 



- sử dụng các thực phẩm chứa ít acid uric trong 
chế biến bữa ăn hàng ngày như: ngũ cốc, các loại 
hạt, bơ, mỡ, trứng, sữa, phomat, rau quả. 

- Hạn chế các đồ uống gây tăng acid uric máu 
như: rượu, bia, trà, cà phê. 

- An nhiều rau quả không chua. Hạn chế ăn 
các loại quả chua vì sẽ ỉàm tăng thêm độ acid trong 
máu. 

- Lượng đường, bột trong khẩu phần (gạo, bột 
mì, đường, bánh, kẹo, có thể sử dụng với tỉ lệ cao 
hơn người bình thường một chút). 

- Uống các loại nước có tính kiềm như: nước 
rau các loại, nước khoáng. 

- Uống đủ nước hàng ngày. 

Để điều trị bệnh gout hiệu quả, cần có sự phôi 
hợp chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và sử dụng thuốc 
chữa bệnh hợp lý theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. 

Người mắc bệnh gout có thể dua vào bảng hàm 
lượng purin trong một số loại thực phẩm 
(mg/lOOg) dưới đây để điều chỉnh chế độ ăn uống 
hợp lí. 


Bảng hàm lương purin trong một số thực phẩm 


Nhóm 1 

Nhóm II 

Nhóm1M 

Nhóm IV 

Nhân purìn 

Nhân purin 

Nhân 

Các loại 

thấp 

trung binh 

purin cao 

đồ uống 

(0 - 15mg) 

{5-1500mg) 

(trên 

150mg) 

chứa nhân 

Purin 


50 NƯƠNG CIANC (biẽn AGttn) 





Ngũ cốc 


Óc, gan 

Rượu 

Dầu mỡ 


Bầu dục 

Bia 

Trứng, sữa, 

Đậu, đổ 

Cá trích 

Cà phê 

fomat 


Nước dùng 

Trà đặc 

Rau,quả, 


Thịt, nấm 


hạt 


Mãng tây 



ĂN KIÊNG ĐỂ PHÒNG TRÁNH BỆNH GOUT 

Cách ăn kiêng cần tập trung vào những khẩu 
phần ăn giàu dinh dưỡng như thịt có màu đỏ và 
thức ăn biển; còn về rau thì là đậu Hà Lan, nấm và 
hoa cải (súp lơ). 

Những thức ăn giàu dinh dưỡng sẽ phá vỡ chất 
acid uric, gây viêm sưng, dẫn đến bệnh gout. Để 
tránh bệnh gout, người ta không ăn thức ãn có 
hàm lượng dinh dưỡng cao. 

Người dẫn đầu nhóm điểu tra của trường Đại 
học Y khoa Havard và Bệnh viện đa khoa 
Massachussetts. ông Hyon Choi nói: “Uống nhiểu 
hơn 2 ly sữa một ngày sẽ giảm bớt 50% nguy cơ bị 
gout. Những sản phẩm sữa thì thấp purin (purin là 
một hợp chất nitơ có cấu trúc phân tử 2 vòng, như 
adenine và guanine tạo thành các nucleotide của 
nueleic acid. Uric acid là sản phẩm sau cùng của 
chuyển hóa purin), nhưng lại cao protein. Và 


Thực đon dinh dưỡn^ cho nsười bệnh goul 5 1 



protein giúp chúng ta hạn chế mức độ tăng acid 
uric. Những kết quả chỉ ra rằng những sản phẩm 
sữa có độ béo thấp có thể ngăn ngừa gout khi nó 
mới vừa chớm phát”. 

Những thức ăn thịt và cá giàu protein thì đặc 
biệt có hàm lượng purin cao và có thể dẫn đến 
gout. Gà và những loại thịt “trắng”lại không làm 
tăng nguy cơ rủi ro dẫn đến bệnh gout. Ngay cả 
những loại rau giàu purin và cháo bột yến mạch 
cũng không tăng khả năng dẫn đến bệnh gout. 


LÀM GÌ ĐẾ PHÒNG BỆNH GOUT? 

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Hutt (New 
Zeatand), để phòng ngừa bệnh gout cần chú ỷ 
những điểm sau: hạn chế những loại thức ăn thuộc 
2 nhóm làm tăng lượng acid uric như: 

+ Nhóm 1: Phủ tạng các loại như: thận, tim, 
gan, óc,., trứng cá, cá nục, mãng tây... 

+Nhóm 2: Các loại thịt có màu đỏ như: thịt bò, 
thịt cừu, thịt thú rừng; hải sản, gia cầm, đậu đỗ, cải 
bó xôi, súp lơ... 

Bệnh nhân bị gout tránh ăn mặn và uống nhiều 
rượu, cà phê, cacao vốn chứa nhiều purin (tiền 
chất của acid uric), Thay vào đó, nên tăng cường 
ăn các thực phẩm chứa ít purin như: ngũ cốc, bơ, 
dầu ô-liu, rau quả, trứng, sữa (không chứa purin) và 


52 HUƠNG GIANG (ttiên *oạn) 



chăm tập thể dục để giữ thể trọng - một tác nhân 
quan trọng giúp phòng ngừa bệnh gout. 


RAU QUẢ GIÚP 

NGƯỜI BỊ BỆNH GOUT GIAM ĐAU 

Người bị mắc bệnh gout phải uống thuốc 
giảm đau suốt đời nhưng dù thuốc có tốt đến 
mấy thì cũng gây ra tác dụng phụ. Để ngăn ngừa 
điều này, người ta có thể dùng đến một số rau 
quả có tác dụng giảm đau. Hàm lượng chất giảm 
đau trong rau quả tuy không đủ để gây tác dụng 
phong bế cảm giác đau một cách tức thời, nhưng 
nếu biết cách áp dụng cùng lúc với dược phẩm 
thì sẽ hỗ trợ tác dụng giảm đau bằng cơ chế 
cộng hưởng. 

Đứng đầu trong các loại rau quả có tác dụng 
giúp bệnh nhân bị mắc gout giảm đau là cam, mận 
Đà Lạt, chanh, đậu Hà Lan, cà chua, sơ-ri, nấm 
mèo, hoặc nếu có điểu kiện hơn thì dùng nho, táo 
tây, nấm đông cô. Theo các chuyên gia dinh 
dưỡng Ân Độ, hai thức ăn rất tốt cho người bị gout 
là dưa chuột và giấm. Món dưa chuột xắt lát trộn 
dầu giấm với chút củ hành và tỏi, nêm bằng muối 
tiêu có thêm chút mật ong (công thức của ngành y 
học cổ truyền ấn Độ Ayurveda) nên luôn có trên 
bàn ăn. Dua chuột và giấm có tác dụng ngăn chặn 


Thực đơn dinh đưõng cho ngưòi bệnh goul 53 



phản ứng chuyển hóa chất đạm purin, đồng thời 
làm tăng bài tiết acid uric. 

Khoai tây là thực phẩm đóng vai trò chủ chốt 
trong chế độ dinh dưỡng của người bị gout. Từ xưa 
người ta đã có kinh nghiệm dùng khoai tây cho 
người bị viêm khớp. Bệnh nhân gout nên tập ăn 
mỗi ngày vài củ khoai tây luộc vừa chín (tránh luộc 
quá lâu vì làm thất thoát vitamin C). 


CHĂM SỐC BỆNH NHÂN 
GOƯTTẠIGỈAĐÌNH 

Những người mắc bệnh gout nếu bị béo phì 
thì nên điểu chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt để 
giảm cân, nhưng không được giảm quá nhanh. 
Tránh làm việc quá sức, tránh lạnh hay ăn uống 
quá mức. 

Gout xuất hiện do rối loạn chuyển hóa acid uric 
trong cơ thể. Biểu hiện là viêm ở các khớp, chủ 
yếu gặp ở nam (95%), tuổi trung niên (30-40 tuổi). 

Cơn viêm cắp thường xuất hiện sau bữa ăn 
nhiều rượu thịt, chấn thương hoặc phẫu thuật, sau 
lao động nặng, đi lại nhiều, xúc động, nhiễm 
khuẩn cấp. Khoảng 50% có dấu hiệu báo trước 
như rối loạn tiêu hóa, nhúc đầu, mệt mỏi, đì tiểu 
nhiều, sốt nhẹ. Khoảng 60 - 70% bệnh nhân có 
biểu hiện viêm cấp ở khớp bàn chân ngón cái. 


54 HƯƠNG GIANC (tìiên soạn) 



Bệnh nhân đau dữ dội, ngón chân cái sưng to, phù 
nề, căng bóng, đỏ, xung huyết. 

Đợt viêm kéo dài 1-2 tuần, ban đêm bệnh 
nhân đau nhiều hơn ban ngày. Sau đó viêm nhẹ 
dần, đau giảm, bớt phù nề, da tím dần, hơi ướt, 
ngứa nhẹ rồi bong vảy. Sau khi khỏi, bệnh 
không để lại di chứng nhưng có thể tái phát vài 
lần trong năm. 

Gout mãn tính có thể tiếp theo gout cấp tính, 
nhưng phần lớn bắt đầu từ từ, tăng dần, không qua 
các đợt cấp biểu hiện bằng dấu hiệu nổi u cục (lắng 
đọng urat ở xung quanh khớp, đầu xương, sụn) và 
viêm đa khớp mãn tính (thường là các khớp nhẹ và 
vừa, rất dễ nhầm với bệnh viêm đa khớp dạng 
thấp). Bệnh cung có biểu hiện ở cơ quan khác nhơ: 
thận (sỏi thận), thần kinh. 

Đối với cơn gout cấp tính, bệnh nhân cần thăm 
khám và điếu trị tại bệnh viện. Bệnh nhẹ hoặc 
gout măn tính có thể điều trị tại nhà theo đơn của 
thầy thuốc. Để phát huy tác dụng điều trị, người 
bệnh cần có chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý: 
kiêng rượu, bia và các chất kích thích chè, cà phê; 
uống nhiều nước (2 lít/ngày), nên dùng các loại nư¬ 
ớc khoáng có chứa nhiều bicacbonat. Hạn chế 
thức ăn có nhiều acid uric như: thịt, cá, tôm, cua, 
phủ tạng động vật, đậu đỗ; ưu tiên thức ăn có ít 
acid uric như: trứng, sữa, phomat, ngũ cốc, các 
loại hạt, đường rau quả. 


Thực dơn dinh dưõng cho ngưỏi bộnh gout 55 



CHỮA BỆNH GOUT BANG đông Y 

Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu gây bệnh 
gout là khí huyết suy yếu khiến ngoại tà xâm nhập 
cơ thể, gây nghẽn tắc kinh lạc. Hậu quả là khí 
huyậ rối loạn, tà độc tích tụ ở các khớp, gây đau 
nhức, vận động khó khăn. 

Gout (thống phong) là một dạng bệnh khớp do 
rối loạn chuyển hóa purin gây nên. Biểu hiện chủ 
yếu là: khớp xương sưng tấy, nóng đỏ, đau nhức 
kịch liệt, tái phát nhiều lần. Bệnh lâu ngày có thể 
dẫn đến dị dạng khớp, nổi u cục quanh khớp và d- 
ưới da, sỏi thận, suy thận,.. 

Trong Đông y, thống phong là một loại bệnh 
Tỷ (chỉ trạng thái kinh mạch, xơng khớp bị nghẽn 
tắc, đau nhức, vận động khó khăn), Đau xuất hiện 
ở khắp các xương, đau ghê gớm như bị hổ cắn nên 
còn gọi là chứng “Bạch hổ lịch tiết phong” (“lịch” 
là khắp cả, “tiết” chỉ khớp xương). 

Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ thâm 
nhập vào sâu bên trong, gây tổn thương các tạng 
phủ, chủ yếu là hai tạng can, thận. Bệnh kéo dài 
lâu ngày khiến công năng của các tạng phủ suy 
yếu dần, khí huyết bị ứ trệ hóa thành cục “đàm” - 
đọng lại quanh các khớp dưới dạng những khối u, 
Đông y gọi những khối u đó là “thống phong 
thạch” (đá thống phong). 


56 HƯƠNG CIANC (biên *oạn) 



Từ xa xưa, các thầy thuốc Đông y đã nhận thấy 
thống phong có những biểu hiện bệnh lý rất phửc 
tạp, không thể chỉ dùng một phương thuốc cố định 
mà chữa khỏi. Các bài thuốc gia truyền, kinh 
nghiệm dân gian tuy có thể mang ỉại một số kết 
quả trị iiệu nhất định nhưng ít khi chữa khỏi hoàn 
toàn, tận gốc. Những người không hợp thuốc còn 
gặp tác dụng phụ ngoài mong muốn. Vì vậy, cần 
căn cứ vào các chứng trạng cụ thể để phân loại 
bệnh và sử dụng các phép trị, bài thuốc tương ứng; 

Thê thâp nhiệt nghẽn tắc kinh mạch 

Khớp xương đột nhiên bị sưng tấy, nóng đỏ, 
xung huyết, khó cử động, đau kịch liệt - gân như bị 
xé, xương như muốn nứt ra. Bệnh thường phát 
nặng vào ban đêm, kèm theo sốt cao, đau đầu, 
buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, miệng khát, chất lưỡi 
đỏ, rêu lưỡi vàng khô. 

Dùng phép chữa thanh nhiệt trừ thấp, hoạt 
huyết thông lạc: Phòng phong, hạnh nhân, liên 
kiều, tàm sa, xích tiểu đậu, khương hoàng, hải 
đồng bì, sơn chi mỗi thứ lOg, ý dĩ nhân 30g, hoạt 
thạch 15g, bán hạ 6g, sắc kỹ với nước, chia 3 lần 
uống trong ngày. 

Nếu khớp xương nóng đỏ nhiều, thêm nhẫn 
đông đằng (dây kim ngân) 30g, hổ trượng căn (cốt 
khí củ) lOg. Nếu đau nhiều, thẽm uy linh tiên 15g, 
nhũ hương 6g, cùng sắc uống trong ngày. 


Thực đơn dính dưdng cho ngưòi bệnh gout 57 



Thể huyết ứ đàm trở 

Bệnh kéo đài nhiều ngày, hay tái phát, khớp 
xương bị biến dạng và cứng lại, vùng da quanh 
khớp xương đen sạm, đau kịch liệt ở một số vị trí 
cố định, chân tay tẽ dại, khó co duỗi. Khi bệnh 
phát nặng, khớp xương có thể bị sưng, đau, nóng, 
đỏ, người phát sốt, khát nước, tiểu tiện sẻn đỏ; 
hoặc khớp xương lạnh ngắt, gặp thòi tiết lạnh đau 
càng kích liệt được chờm nóng thì thấy dễ chịu. 
Chất lưỡi đỏ tía có những điểm ứ huyết. 

Dùng phép chữa hoạt huyết hóa ứ, hóa đam 
thông lạc: Đào nhân, hồng hoa, khương hoạt, tần 
cửu, đương quy mối thứ 12g, địa long, ngưu tat 
mỗi thứ 20g, ngũ linh chi, xuyên khung, mộc 
dược, hương phụ mỗi thứ 9g, cam thảo 6g, sắc kỹ 
với nước, chia 3 lần uống trong ngày. 

Nếu quanh các khớp còn nổi lên những cục 
“thống phong thạch”, cần thêm bạch giới tử lOg, 
bạch cương tàm lOg, cùng sắc uống. 

Thể can thận suy hư 

Bệnh kéo dài làu ngày khiến cơ thể ngày càng 
tiều tụy hai tạng can và thận bị hư tổn nặng. Sức 
đề kháng của cơ thể giảm khiến ngoại tà dễ xâm 
nhập vào cơ thể, dẫn đến những cơn đau lúc nặng 
lúc nhẹ, các khớp xương thỉnh thoảng lại sưng đau, 
nóng đỏ. Dạng bệnh này còn kèm theo các triệu 
chứng như: toàn thân mệt mỏi, kém ăn, sốt nhẹ về 
chiều, lưng đau gối mềm, phiền táo, tai ù, đầu 


58 tlƯONC CỈMC (Biên ,*oan) 



choáng, mắt hoa, miệng háo, ra mồ hôi trộm khi 
nam ngủ, đại tiện phân lồng hoặc tiêu chảy vào lúc 
sáng sớm (ngũ canh tả), tiểu tiện nhiều lần, chất I- 
ưỡi đỏ ít rêu. 

Dùng phép trì bổ ích can thận, trừ thấp, thông 
kinh lạc: Phòng phong, đương quy, địa hoàng, phục 
linh, tang ký sinh mỗi thứ 15g, tần cửu, xuyên khung, 
bạch thược, đố trọng, nguU tất mỗi thứ lOg, tế tân 
3g, nhựt kế 7g, nhân sâm 12g, cam thảo 6g, sắc kỹ 
với nước chia 3 lần uống ữong ngày. 

Thêm phụ tử 8g, can khương 8g nếu người bệnh 
thiên về dương hư, với những biểu hiện như sợ lạnh, 
da nhợt nhạt, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng, lưỡi 
trắng nhợt. Phụ tử là vị thuốc có độ độc rất cao, cần 
được bào chế đúng phương pháp mới sử dụng được. 
Vì vậy, chỉ mua nó ở những củtí hàng Đông Nam dư¬ 
ợc có uy tín. Mặt khác, phải cho phụ tử vào sắc trước 
và nấu sôi với nước ít nhất 1,5 giờ để độc tố có đủ 
thời gian phân giải bớt, sau đó mới cho các vị thuốc 
khác vào cùng sắc uống. 

Cần bồ nhục quế, thêm kỷ tử 15g, hà thủ ô chế 
15g đế tư bổ can thận nếu có triệu chứng thiên về 
âm hư, với nhữhg biểu hiện như: hai gò má ửng đỏ 
từng cơn, sốt cơn vể chiểu, phiền táo, ra mồ hôi 
trộm khi nằm ngủ, đầu mặt choáng váng, tai ù, 
miệng khô khát, chất lưỡi đỏ ít rêu. 

Nếu lưng gối đau mỏi nhiều, thêm hoàng kỳ 
30g, tục đoạn 15g để bổ thận, ích khí. Nếu chân 


Thực đơn dinh dưõng cho ngưòi bệnh gout 59 



tay tê dại nhiều, cần thêm kê huyết đằng 30g để 
dưỡng huyết, thông lạc. 


MỘT SỐ HÓI ĐÁP VỂ ĐIỂU TRỊ BỆNH GOUT 

Hỏi: Tôi 41 tuồi , ìà ỉao động chỉnh trong gịa 
đình 3 người. Tôỉ dở từ bỏ thuốc ìá 5 tháng DỜ 
lên cân nhanh (từ 59kg ỉên 64kg) . Hiện thỉnh 
thoảng tôỉ có triệu trúng đau ngón chôn cái 
('không đau thường xuyên nhưng thường dau khỉ 
khuân vác nặng). Xin hỏi: Tôỉ có thể diều trị tiết 
kiệm với thuốc rẻ tiền mà hiệu quả tại nhà hay 
không? Tôi nên ăn uống như thế nào dể hạn chế 
tồng chất uric trong người? Nếu ngón chôn của 
tồi đã có triệu chứng đau thì viếc tập thể dục có 
nên không? 

Đáp: Trước hết muốn có toa thuốc, bạn phải đi 
khám và xét nghiệm acid uric ừong máu và nước 
tiểu 24h. Nếu đúng là bệnh gout thì bác sĩ sẽ kê 
đơn cho bạn. Chế độ ăn uống của bạn cần hợp lý 
không nên ăn quá nhiều thực phẩm như thịt đỏ, 
hải sản, phủ tạng động vật, không uống nhiều bia, 
rượu, cà phê, trà đặc... Nên ăn nhiều rau, hoa quả, 
tránh ăn nhiều quả chua. 

Hỏi: Tôi nghe nói có thể dùng than dể giảm 
đau khi bị gout. Vậy cách s ử dụng thế nào? 


60 HƯƠNG GIANG soạn) 



Đáp: Dùng than là một trong nhiều biện pháp 
khá hữu hiệu với bệnh nhân gout. Than có tác 
dụng hút chất độc từ trong cơ thể ra. 

Bạn có thể dùng than hoạt tính giã thật mịn, 
trộn với nước sền sệt rồi bọc trong một lớp vải và 
đắp lên khớp đau. Cứ khoảng 4 giờ lại thay than 
một lần. Nhưng bạn phải bọc thật kín vì than dễ 
làm bẩn quần áo, chăn chiêu. 

Ngoài ra, có thể hòa than trong nước nóng để 
ngâm chân. Ngâm trong khoảng 30 phút sẽ thấy 
dễ chịu. 

Hỏi: Tôi bị bệnh gout dã hơn một nõm nay 
thường bị đau dớn các ngón chân uào những 
thời điểm không biết trước. Mọi sinh hoạt, công 
việc rất bị ảnh hướng, có cách nào xử ỉỷ nhanh 
để giảm cơn dau đó? 

Đáp: Khi bị gout, những cơn đau có thể xuất 
hiện đột ngột, nhưng thường ià vào ban đêm. Cơn 
đau khiến người bệnh run rẩy, khổ sở và có thể 
kéo dài mấy ngày. Hầu hêt các ngón chân đều 
đau, nhưng ngón chân cái thường đau nhất. 

Ngoài việc uống thuốc giảm đau theo chỉ định 
của bác sĩ, có thể dùng đá để chườm. Nước đá có 
tác dụng xoa dịu và làm tê tức thời. Nên dùng đố 
vụn đặt lên một miêng vải sạch và chờm trong 
khoảng 10 phút là có tác dụng ngay. Hoặc cũng 


Thực đon dinh đưõng cho ngưòi bệnh gout 61 



có thể nhúng trực tiếp ngón tay, chân đau vào xô 
đá vụn trong vài phút. Trong cơn đau, cũng nên 
nghỉ ngơi và nâng chỗ khớp bị đau lên cao. 


Hỏi: Nếu người béo phì vờ bị bệnh gout thì 
nên kiêng ân thế nào để khống chếdược bệnh? 

Đáp: Dĩ nhiên lúc này phải luyện tập và có chê 
độ ăn uống thích hợp để giảm cân. Nhưng nêu 
nhịn quá mức sẽ khiến tê bào suy nhược và phóng 
thẽm acid uric khiên bệnh nặng hơn. 

Tốt nhất phải tránh uống rượu, bia, nên uống 
nhiều nước. Nước giúp thải acid uric trong cơ the 
ra ngoài nhanh hơn. Nước cũng làm giảm nguy cơ 
sỏi thận, chứng bệnh mà phần lớn người bị gout 
đều mắc phải. Ngoài ra, nước còn làm giảm cân 
một cách tích cực. Việc ăn kiêng chỉ nên chú ý 
tránh các loại thực phẩm có độ đạm quá cao, kể cả 
các loại rau củ như: mãng tây, đậu khô, nấm... 


Hỏi: Tôi vừa bị cao buyéí dp, vừa bị gout. 
Hống tbuốc bạ bu yết áp có ảnh hưởng gì đên 
bệnh gout bay không? 

Đáp: Trường hợp của bạn khá rắc rối vì một số 
thuốc để hạ huyết áp như thuốc lợi tiểu lại làm gia 
tăng mức acid uric. Tốt nhất nên hạ huyết áp một 
cách tự nhiên bằng cách ăn ít muối, giảm cân và 


62 HƯOKG GIANG (ttiẽin n) 



luyện tập thể thao. Bạn củng nên tham khảo ý 
kiến bác sĩ để có một loại thuốc ít tác dụng phụ khi 
cần hạ huyết áp ngay lập tức. 

Hỏi: Những ngón chân hay khớp xương bị 
thương haỵ thường xuyên bị dau có phái !à 
nguụên nhân dẫn đến bệnh gout? Nếu bị dau 
khớp do bị gout, tôi có thế dùng aspirin dược 
không? 

Đáp: Đúng là bệnh gout có thể tấn công nhữhg 
khớp xương đã bị thương sẵn. Vỉ thế nên cố gắng 
tránh bị thương ở khớp, nhất là các ngón chân. 
Cũng không nên đi giày chật vì giày sẻ làm tổn hại 
các khớp ngón chân. Còn việc dùng aspirin để 
giảm đau là không nên vỉ loại thuốc này có thể làm 
bệnh gout nặng thêm do thuốc ngăn cản quá trình 
bài tiết acid uric. 

Hỏi: Tôi bị gout liệu có thể dùng thuốc 
allopurinol 300mg liên tục hàng nõm dược không 
(1 viên/lngàỵ); thuốc có tác dụng phụ gì? Thuốc 
Nam, thuốc Bốc có chữa được bệnh gout không? 

Đáp: Ò bệnh nhân gout có sự tăng acid uric ừong 
máu, dẫn đến đọng tinh thể urat ở khớp, gây đau. 

Thuốc allopunnol có tác dụng ngăn ngừa sự 
tổng hợp acid uric trong cơ thể. Nó không được 



dùng trong cơn gout cấp tính (điều trị cấp phải 
dùng colchicin hoặc indomethacin) mà chỉ để 
phòng ngừa, kiểm soát sự tăng acid uric trong máu 
hoặc được chỉ đính đặc biệt trong trường hợp bị sỏi 
niệu (sồi urate) hay bị bệnh thận do urate. Tác 
dụng phụ của allopurinol là rối loạn tiêu hóa, 
chóng mặt, nhức đầu, dị ứtig, rụng tóc, độc hại đối 
với gan, phát ban sốt. 

Điều trị bằng allopurinol có thể duy trì lâu dài, 
tuy nhiên đối với trường hợp của bạn, nên hổi bác 
sĩ đã trực tiếp điều trị việc dùng thuốc như thế nào 
để phòng ngừa cơn gout là tốt nhất. 

Trong ăn uống, người bị gout nên kiêng ăn các 
loại thực phẩm chứa nhiều purin (purin vào trong 
cơ thể sẽ chuyển hóa thành acid uric làm tăng acid 
uric huyết) như: gan, thận, óc, cá biển loại béo 
(như: cá mòi). Hạn chế uống rượu, bia; nên uống 
nhiều nước (hơn 2 lít mỗi ngày). 

Hiện nay chưa có loại thuốc Nam, thuốc Bắc 
nào có thể chữa khỏi hẳn bệnh gout. 

Hỏi: Tôi bị đau hết cả 2 bàn chân đã mây ngày, 
lúc đẩu chỉ thấy đau 2 gót chân, 2 ngày sau thì 
đau toàn bộ bàn chân, cứ dỗm chân xuống là đau, 
nhưng đi lại một lúc thì lại bình thường, chỉ hơỉ 
đau. Trước đây tôi là ưân dộng uiên bóng đá. Hiện 
nay tối cũng còn di đá bóng, lúc chạy có hơi bị đau 
nhưng về sau không thấy dau nữa. Sáng ngủ dây 


64 HƯƠNG C1A.NC (biên soạn) 



dỗm chân xuống đất tôi thấy 2 bàn chân đau và 2 
đầu gối cùng mỏi, phái đi khập khiễng một lúc 
mới trở lại bình thường. Tôi không bị nhức các 
khớp, 2 ngón chân cái phải lay bóp thật mạnh mới 
thấy hơi đau. Xin hỏi, dó có phải lờ triệu chứng 
của bệnh gout không? 

Đáp: Bệnh gout là một bệnh rối loạn chuyển 
hóa gây tăng lượng aciđ uric trong máu, biểu hiện 
bằng viêm khớp, nổi u cục dưới da quanh khớp, 
tổn thương thận. Bệnh thường gặp ở nam giới, 
tuổi trung niên. Bệnh có 2 thể: 

1. Gout cấp tính: triệu chứng đặc trưng là cơn 
sưng tấy dử dội của khớp ngón chân cái, kéo dài 
vài ngày rồi khỏi nhưng rất hay tái phát, ngoài ra 
có thể còn đau ở những vị trí khác (các ngón chân, 
cổ chân bên trong chứa 1 chất trắng như phấn}; có 
thể tổn thương thận (sỏi tiết niệu, viêm thận). 

Các triệu chứng bạn mô tả chưa đủ để kết luận 
bạn bị gout, lời khuyên với bạn là: 

Có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế đạm (các 
đồ ăn như: thịt chó, đồ biển, tôm, cua, rượu bia...). 

- Khởi động các khớp trước khi vận động, thể 
dục thể thao đều đặn. 

- Nếu nghi ngờ nên làm các xét nghiệm: Định 
lượng acid uric trong máu, trong nước tiểu, chụp 
phim X-quang khớp bị đau. 


Thực đon dinh đưõng cho ngưòi bệnh gout 65 



Hỏi: Người mắc bệnh gout nên ân uống như 
thế nào? 

Đáp: gout là bệnh diễn tiến kéo dài, phải điều 
trị liên tục để tránh tái phát. Vì vậy, chê độ ăn 
uống hợp lý sẽ trợ giúp cho quá trình điểu trị được 
hiệu quả hơn. 

Người bệnh cần: 

- Hạn chế các thức ăn chứa nhiều purin như 
tim, gan, bầu dục, óc, trứng vịt lộn, cá mòi... Tuy 
nhiên, đạm là thành phần dinh dưỡng quan trọng 
nên không thể loại bỏ hoàn toàn ừong khẩu phần 
ăn. 

- Không uống rượu, hạn chế uống bia, tránh ăn 
uống quá mức. 

- Nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước. Có 
thể uống các loại nước khoáng có ga vi sẽ làm 
kiềm hóa nước tiểu, tăng mức lọc cầu thận, thuận 
lợi cho việc thải bớt acid uric ra ngoài. 


NHỮNG BÀI THUỐC DÂN GIAN 
CHỮA BỆNH GOUT 

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian có hiệu 
quả đối với bệnh gout; 


66 hương giang (Hiên íoạn) 



BÀI THUỐC 1 


Ngyên liệu: 

Gừng tươi 200g 

Rượu mùi 400ml 

Đường đỏ 120g 

Cách làm: 

Gừng rửa sạch, thái nhỏ, đập vắt lấy nước. 

Cho nước gừng, đường đỏ vào nồi đen đun nhỏ 
lửa đến khi sôi. Để nguội rồi cho vào lọ nút kín. 
Hàng ngày trước khi đí ngủ uống 30ml. 

BÀI THUỐC 2 

Nguyên liệu: 

ớt chín đỏ 15g 

Rượu trắng 400ml 

Cách làm: 

Ớt rửa sạch, bổ đôi, bỏ hạt cho vào lọ, sau đó 
đổ rượu vào ngâm trong hai tuần là có thể uống 
được. 

Ngày uống hai lần, mỗi làn 12ml sau khi ăn. 

BÀI THUÓC3 

Nguyên Bệu: 

Đậu đen 250g 

Rượu trắng lỉít 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh gout 67 



Cách làm: 

Đậu đen sao lên cho gần vàng, cho vào lọ lúc 
còn đang nóng, sau đó đổ llít rượu vào và ngâm 
trong một tuần (7 ngày). 

Sau khi ngâm 7 ngày thì mỗi ngày uống 2 lần 
mỗi lần 30ml sau khi ăn. 

BÀI THUỐC 4 

Nguyên liệu: 

Củ ráy khụ 50g 

Chuối hột 30g 

Cách làm: 

Củ ráy gọt vỏ, rửa sạch thái miếng, chuối hột 
thái miếng cho vào nồi. Cho 3 bát nước vào đun 
đến khi còn 3/4 bát thì chắt lấy nước để nguội 
uống. Uống một lần một ngày. 

Người bệnh Gout riên uống trong vòng 3 tháng. 

BÀI THUỐC 5 

Nguyên liệu: 


Đại táo 

12 quả 

Sinh khương (gừng tươi) 

5 lát 

Quế chi 

10g 

Đường trắng 

50g 

Nước 

500ml 


68 HUONG GIANC (niên soạn) 



Cách làm: 

Cho đại táo, sinh khương, quế chi vào nước, 
đun trong vòng 10-15 phút. Sau đó cho đường 
trắng vào. Lọc lấy nước bỏ bã uống 2 lần trong 
ngày mỗi lần lOOml. 

BÀI THUỐC 6 

Nguyên liệu: 


Độc hoạt 

40g 

Bạch trần bi 

15g 

Khương hoạt 

30g 

Nhân sâm 

20g 

Rượu vừa đủ 



Cách làm: 

Các vị rủi) sạch sấy khô, tán vụn. 

Mổi lần lấy lOg bột thuốc cùng 7 phần nước, 3 
phần rượu, đun cạn còn 7 phần lọc lấy nước uống 
hàng ngày. 

BÀI THUỐC 7 

Nguyên liệu: 

Tang ký sinh 200g 

Đậu đen 200g 

Rượu trắng l.SOOml 

Mật ong vừa đủ 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh gout 69 



Cách làm: 


Các vị sấy khô, 

sao thơm, tán vụn. Sau đó 

ngâm trong rượu cùng một chút mật ong. Ngâm 
thuốc trong 5 ngày là có thể dùng được. 

Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 15ml. 


BÀI THUỐC 8 

Nguyên liệu: 


Đậu tương 

500g 

Độc hoạt 

60g 

Đương quy 

lOg 

Rượu trắng 

Mật ong vừà đủ 

l.OOOml 

Cách làm: 


Tất cả các nguyên liệu sấy khô, sao thơm, tán 
vụn. Cho bột thuốc vào bình đổ rượu vào cho 

thêm mật ong. 


Uống mỗi ngày 

2-3 lần, mỗi lần 10 - 15ml. 


BÀI THUỐC 9 

Nguyên liệu: 


Lá sa kê tươi 

100g 

Dua leo 

100g 

Cỏ xước khô 

lOgr 

Nước 

lOOOml 


70 ÍIUONC CIANC (ttiên «Odri) 



Cách làm: 

Tất cả nguyên liệu rửa sạch, cắt vụn cho vào 
nồi cùng lOOOml nước đun sôi trong 20 phút, sau 
đó để nguội uống trong ngày. 

BÀI THUỐC 10 

Nguyên liệu: 

Ý dĩ 20g 

Hồng táo 20 quả 

Nước 500ml 

Cách làm: 

Cho các nguyên liệu vào nồi nấu chín, bắc 
xuống để nguội ngày ăn một lần. 


THỰC ĐƠN MẪU CHO NGƯỜI BỊ GOUT CẤP 

- Tổng năng lượng đưa vào cho người nặng 
50kg: Tính năng lượng ở mức thấp: 30Kcal X 50kg 
= 1.500Kcal 

- Đạm (proteìn): 0,8gAg = 40g = 160Kcal = 
11% tổng năng lượng, sử dụng đạm từ nguồn 
trứng, sữa, phomát, lạc. 

- Béo (lipid): 21% tổng năng lượng, tương 
đường với 315Kcal hay 35g chất béo. Dùng mỡ, 
bơ, dầu thực vật. 

- Bột đường (glucid): 68% tổng năng lượng 
tương đương với 1020Kcal = 255g chất bột 


Thực doa dinh dưỡng cho ngưởi bệnh gout 71 



đường. Sử dụng các Glucid phức hợp: gạo, mỡ, 
khoai củ, có thể thêm đường, kẹo, bánh ngọt. 

- Rau quả: Rau quả ăn tùy thích nên loại bỏ 
những quả chua, bỏ đậu đỗ. 

- Nước: Uống từ 2,5 - 3 lít/ ngày 

* Thức uống: Bỏ các thức uống có chửa chất 
cồn như rượu, bia và cà phê, trà đặc. 

- Nên uống nhiều nước khoáng có bìcacbonat 

THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG 
CHO NGƯỜI BỊ BỆNH GOƯT 

Ngoài việc dùng thuốc, phuong pháp điều tộ 
bằng ăn uống cũng rất quan trọng đối vớí bệnh nhân 
gout. Sau đáy là một số món ăn chữa bệnh gout. 

LÁ LỐT XÀO TRỨNG 

Nguyên liệu: 


Lá lốt 

50g 

Trứng gà 

1 quả 

Dầu thực vật 

20g 

Muối ăn 

2g 


Cách làm: 

Lá lôt Ĩ1Í& sạch, thái nhỏ. Bắc chảo lên bếp cho 
dầu vào đun nóng dầu sau đó cho lá lốt vào đảo đều, 
đập trứng vào, nêm muối. Sau đó bắc ra ăn nóng. 


72 HƯONC CIANC (Biên *oạn) 



Công dụng: 

Món ăn tốt cho bệnh nhân đang trong giai 
đoạn phát bệnh 

RAU CẢI TRẮNG XÀO 


Nguyên liệu: 


Rau cải trắng 

250g 

Dầu thực vật 

20g 

Gia vị 

2g 

Cách làm: 



Rau cải trắng rửa sạch, cắt khúc. Bắc chảo lên 
bếp cho dầu thực vật vào đun nóng dầu, sau đó 
cho rau cải trắng vào xào chín. Bắc ra để nguội. 
Món này có thể ăn hàng ngày. 

Công dựng; 

Món ãn thích hợp cho bệnh nhân gout đang 
trong giai đoạn điều trị củng cố. 


CẢ DÁI DÊ TRỘN 


Nguyên liệu: 

Cà dái dê tím 
Xì dầu 

Dầu vừhg (mè) 
Gia vị 

Cách làm: 


250g 

2ml 

2g 

1 thìa cà phê 


Cà dái dê rủa sạch, luộc chín, thái miếng vừa 
ăn cho vào tô lớn sau đó cho thêm xì dầu, dầu 
vừng, gia vị vào trộn đểu. 


Thực dơn dinh dưỡng cho người bệnh gouL 73 



Món ãn này người bị gout có thể ăn cách nhật. 

Công dụng: 

Món ăn tốt cho bệnh nhân đang trong giai 
đoạn điều trị gout. 

BẮP CẢI TRỘN 


Nguyên liệu: 

Bắp cải 
Cà rốt 
Dầu hạt cải 
Nước sốt cay 
Lạc 
Chanh 


300g 

lOOg 

4 thìa cà phê 

1 thìa cà phê 
lOg 

2 quả 


Rau mùi lượng vừa đủ 


Cách làm: 

Bắp cải tách lá, rủa sạch, thái sợi; cà rốt rửa 
sạch, gọt vỏ, thái sợi; lạc rang chín, đập dập; rau 
mùi rủa sạch thái nhỏ; chanh vắt lấy nước. 

Cho bắp cải, cà rốt, lạc, rau mùi vào tô lớn. 
Trộn hỗn hợp dầu hạt cải, nước cốt chanh và 
nước sốt cay rồi cho vào bát rau bắp cải đã 
chuẩn bị, trộn đều các nguyên liệu trên, sau đó 
cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút là có 
thể ăn được. 

Món ăn này có thể để vào tủ lạnh ãn dần trong 
2 ngày. 


74 HƯƠNG C!\NC (ttiẽn *oan) 



Công dụng: 

Món bắp cải trộn rất tốt cho người có acid uric 
máu cao. 

KHOAỈ TÂY TRỘN 

Nguyên liệu: 

Khoai tây 250g 

Dầu thực vật 30g 

Xì dầu, gia vị lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn. 
Cho khoai tây vào chảo dầu rán sau đó vớt ra bát 
tô lớn trộn với xì dầu, gia vị. 

Công dựng: 

Món ăn tốt khi bệnh Gout tái phát 
Người bi bệnh gout nên tập ăn khoai tây luộc 
vừa chín mỗi ngày. Tuy nhiên, cần tránh luộc quá 
kỹ vì như vậy sẽ làm thất thoát vitamin c. 

CỦ CẢI TRỘN 

Nguyên liệu: 


CÚ cái 

250g 

Dầu thực vật 

50g 

Bá tử nhân 

30g 

Nước 

500ml 


Thực đon dinh dưỡng cho người bệnh gout 75 



Cách làm: 

Củ cải rửa sạch, thái chỉ, rán qua với dầu rồi 
thêm bá tử nhân và nước, đun chín rồi cho thêm 
gia vị. Món này có thể ăn hàng ngày. 

Cồng dụng: 

Bệnh nhân gout đang trong giai đoạn điều trị 
nên ăn thường xuyên 

CHÁO CÙ CÀI 

Nguyên liệu: 


Củ cải 

250g 

Dầu thực vật 

30g 

Gạo tẻ 

30g 

Nước 

750ml 

Gia vị 



Cách làm: 

Củ cải rửà sạch, thái chỉ, rán qua với dầu thực 
vật, rồi cho thêm 750ml nước và gạo vào nấu 
thành cháo. 

An cháo củ cải trong ngày. 

Công dụng: 

Món cháo có tác dụng giảm đau, giúp thanh thải 
acid uric máu người bị gout nên ăn thường xuyên. 


76 NƯƠNG CIANC (biên Aoạn) 



MĂNG TRE XÀO 


Nguyên liệu: 

Măng tre 250g 

Dầu thực vật 30g 

Gia vị lượng VÙ& đủ 

Cách làm: 

Măng tre thái miếng vìte ăn, sau đáo cho chảo 
len bêp cho dâu vào đun nóng, cho măng tre vào 
xào chín, nêm gia vị vừa ăn. 

Món này có thể ăn hàng ngày. 

Công dụng: 

Món ăn rất tốt cho bệnh nhân gout. 

BÍ ĐỎ XÀO 

Nguyên liệu: 

Bí đỏ 250g 

Dầu thực vật 30g 

Tỏi băm 1 thìa cà phê 

Hành, ngò lượng vừà đủ 
Gia vị 

Cách làm: 

Bi đỏ nfa sạch gọt vo, thái lát mỏng; tỏi bóc vỏ, 
bam nhỏ; hanh, ngo rưci sạch thái nhỏ. Đặt chảo 
lên bêp cho dầu ăn vào đun nóng, cho tỏi băm vào 
phi thơm dậy mùi, tiếp đó cho bí đỏ vào đảo nhẹ 


Thực đon dinh dưõng cho người bệnh gout 77 



tay, nêm gia vị vừa ăn. Nếu thích ăn bí giòn thì để 
bí vừa chín tới là tắt bếp cho hành ngò; còn muốn 
ăn bí mểm thì đậy nắp chảo đun nhỏ lửa khi bí 
chín thì cho hành, ngò vào đảo đều là được. 

Công dụng: 

Món ăn tốt cho người bị rối loạn lipid máu, 
tăng mỡ máu và tăng acid uric máu. 

CANH BÍ ĐÒ NẤU TÔM KHÔ 
Nguyên liệu : 

B í đỏ 
Tôm khô 
Gia vị 

Đường, tiêu 
Rau mùi 
Nước 

Cách làm: 

Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, thái miêhg vừa ãn dày 
lcm, bản to l,5cm. Tôm khô ngâm nở mềm, rủa 
sạch rồi vổt ra để ráo. Rau mùi cắt rễ, rửa sạch 
thái nhuyễn. Đun sôi lOOOml nước, cho bí đỏ vào 
đun chín mềm. Nêm gia vị, đường sao cho vừa ăn. 
Sau đó cho tôm khô vào đun sôi lại khoảng 3 
phút, tắt bếp cho rau mùi vào là được. 

Công dụng: 

Món canh bí đỏ rất tốt cho bệnh nhân tăng acid 
uric máu. 


250g 

15g 

1 thìa cà phê 
lượng vừa đủ 

2 cọng 
lOOOml 


78 HUONC CIANC (niên soạn) 



CANH BÍ XANH ĐẬU ĐỎ 


Nguyên liệu : 

Bí xanh 300g 

Đậu đỏ lOOg 

Nước 1500ml 

Cách làm: 

Bí xanh rửa sạch để nguyên cả vỏ và hạt thái 
miêng nhỏ. Cho bí xanh vào nồi đổ nước vào ninh 
bí mềm, lọc lấy nước. Cho đậu đỏ vào nước bí nấu 
chín mểm thành canh. 

Món canh này ngày ăn 2 lần. 

Công dụng: 

Canh bí xanh đậu đỏ có tác dụng lợi tiểu giúp 
bài tiết acid uric qua đường tiểu. 

BÍ XANH NẤU NẤM VÀ HÀNH 
Nguyên liệu: 

Bí xanh non 300g 

Nấm hương lOg 

Dầu lạc 1 thìa cà phê 

Gừng tươi, hành hoa 
Gia vị, đường bột đao lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Bí xanh rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột, hạt, khía thành 
tìứig khúc nhưng không để đứt ròi. Nấm hương 


Thực đon dinh đưỏng cho người bệnh gout 79 



ngâm nở mền, cắt chân, thái miếng. Gừng rửa sạch 
thái nhỏ. Hành hoa rửa sạch, cắt khúc ngắn. 

Cho chảo dầu lên bếp, khi dầu sôi cho gừng, 
nấm hương, bí xanh, nước, gia vị, đường, nước 
hàng vào. Đun nhổ lửa đến khi chín nhừ, chế thêm 
một chút bột đao và hành hoa vào là được. 

Công dụng: 

Đây là món ãn chay có tác dụng thanh thải acid 
uric qua đường tiểu, người bị bệnh gout nên ăn 


thường xuyên. 

CHÁO HẠT DẺ 

Nguyên liệu : 


Hạt dẻ 

30g 

Gạo nếp 

50g 

Nước 

750m! 

Gia vị 


Cách làm: 

Hạt dẻ tán 
thành cháo. 

vụn cho các nguyên liệu vào nồi nấu 

Món cháo này có thể ăn hàng ngày 

Công dụng: 


Món ăn tốt cho bệnh nhân gout đang trong giai 
đoạn điều trị củng cố. 


80 HUONC CIANC (ttiẽn «oạn) 




CHÁO RAU CẦN 

Nguyên liệu: 


Rau cần 

100g 

Gạo tẻ 

30g 

Nước 

750mt 

Gia vị 



Cách làm: 

Rau cần để cả rễ, rửa sạch, thái nhỏ. Gạo tẻ 
nấu với 750ml nước thành cháo. Khi cháo gần 
chín cho rau cần vào. Món cháo có thể ăn trong 
ngày. 

Công dụng: 

Món cháo người bệnh ăn trong giai đoạn điều 
trị củng cố 

CHÁO NHO TƯƠI 

Nguyên liệu: 

Nho tươi 30g 

Gạo tẻ 50g 

Nước 750ml 

Gia vị 
Cách làm: 

Nho rửa sạch. Cho nho tươi và gạo tẻ vào nồi 
đổ nước vào nấu thành cháo. Khi cháo chín nêm 
gia vị. Món cháo này có thể ăn hàng ngày. 


Thực đòn dinh dưỡng cho người bệnh gout 81 



Công dụng: 

Dùng tốt trong giai đoạn gout cấp tính. 

CHẢO ANH OÀO 

Nguyên liệu: 


Hoa anh đào 

5g 

Gạo tẻ 

lOOg 

Hoa hồng ướp 

5g 

Đường trắng 

lOOg 


Cách làm: 

Ngâm gạo tẻ trong nước sạch khoang 30 phút 
rồi đãi sạch và để ráo, sau đó đổ hoa anh đào, gạo 
tẻ, đường trắng và nước vào nồi nấu thành cháo, 
cho thêm hoa hống ướp là được. 

Mỗi ngày ăn một bát, ăn lúc nóng. 

Công dụng: 

Chữà các chứng bệnh phong thấp, gout. 

CHÁO CÀ RÓT 

Nguyên liệu: 

Cà rốt lOOg 

Gạo tẻ 50g 

Nước lOOOml 

Cách làm: 

Cà rốt rủà sạch, gọt vỏ, cắt khúc. Gạo tẻ vo 
sạch để ráo nước. Cho cà rốt và gạo tẻ vào nồi rồi 
đổ lOOOml nước vào nấu nhừ thành cháo. 


82 tlƯƠNC CIANG (niên *oan) 



Ngày ãn hai lần vào buổi sáng và chiều tối. 

Công dụng: 

Món cháo cà rốt này có tác dụng giẳm sưng 
viêm, người bị bệnh gout nên ăn thường xuyên. 

NƯỚC ÉP NHO VÀ TÁO 

Nguyên liệu: 

Nho tươi 200g 

Táo 200g 

Mật ong 1 thìa càphê 

Nước cốt chanh 1 thìa càphê 
Nước nguội 
Cách làm: 

Nho và táo rửa sạch, bỏ hạt. Sau dó cho nho và 
táo vào máy ép lấy nước. Đổ nước ra cốc cho 
thêm nước nguội, nước cốt chanh và mật ong vào. 

Công dụng: 

Nho, tào giàu vitamin c, đường glucose có tác 
dụng lợi tiểu tăng thải acid uric, bổ máu, điều 
chỉnh huyết áp. Người bị gout nên thường xuyên 
uống loại nước ép này. 

NƯỚC ÉP NHO CÙ SEN 

Nguyên tìệu: 

Nho tươi 200g 

Củ sen 200g 

Mật ong lượng vừa đủ 


Thực đơn dinh dưõng cho n^ưỏì bệnh gout 83 



Cách làm: 

Các nguyên liệu nho, củ sen rửa sạch. Nho bỏ 
hạt ép lấy nước, củ sen gọt vỏ ép lấy nước. Trộn 
hai loại nước ép với nhau sau đó thêm mật ong 
cho vừa uống. Ngày uống 3 lần. 

Công dụng: 

Nước nho củ sen mật ong có tác dụng chữa sỏi 
đường niệu, lợi tiểu giúp thải acid uric. 

NUỎC LÊ TÂY VÀ RAU HỗN HỌP 


Nguyên liệu: 


Lê tây 

300g 

Cà rốt 

100g 

Táo xanh 

100g 

Cải trắng 

100g 

Cách làm: 



Tất cả các nguyên liệu rủa sạch, để ráo nước. 
Lê tây và táo gọt vỏ bỏ hạt, cắt sợi, cà rốt cắt khối 
vuông, cải trắng rủa sạch cắt miếng nhỏ. Cho tất 
cả nguyên liệu vào máy ép lấy nước, cho một ít đá 
vào xay nhỏ cho dễ uống. 

Công dụng: 

Nước ép lê tây và rau hỗn hợp có nhiều vitamin 
c, chất khoáng và sắt rất tốt cho người bị gout. 


84 HƯŨNC C.IANC (hiên *oạn) 



NƯÓC BƯỎI, ỔI. DÂU TÂY 


Nguyên liêu: 


Bưởi ruột đỏ 

1/2 quả 

Ôi ruột hổng 

5 quả 

Dâu tây 

10 quả 

Hồng trứng 

1 quả 

Sữa tươi 

1 muỗng 


Cách làm: 

Bưởi gọt vỏ tách tép. Ôi, hồng trứng, dâu tây 
rủa sạch, cắt miếng vừa. 

Cho tất cả vào máy ép lấy nước. Ép xong cho 
thêm sữa tươi vào là có thể uống được. 

Công dụng: 

Bưởi có chứa nhiều thành phần rất có lợi cho 
sức khỏe con ngườỉ, đặc biệt tốt với bệnh nhân 
gout. Loại nước uống từ bưởi, ổi, dâu tây, hồng 
trứng còn có tác dụng chống ôxi hóa và giúp giảm 
cân. 

NƯỚC BƯỞI, LẼ, THANH LONG VÀ NHA ĐAM 
Nguyên liệu: 


Bưởi ruột trắng 

1/2 quả 

Lê 

1 quả 

Thanh long 

1 quả 

Nha đam 

1 nhánh 


Thực đơn dinh đưõng cho ngưởi bệnh gout 85 



Cách làm: 

Bưởi gọt vỏ, tách tép để riêng. Lê, thanh long 
gọt vỏ, cắt miếng. Nha đam gọt vỏ ngâm ngay vào 
nước muối, sau đó vớt ra rửa sạch, cho vào nồi 
luộc khoảng chừng 15 phút là chín, lấy ra cắt 
miếng. Cho tất cả nguyên liệu đâ chuẩn bị vào 
máy ép lấy nước. 

Lưu ỷ: Khi chê biến món nước trái cây này 
tuyệt đối không để nước từ vỏ bưởi dính vào tép 
bưởi nếu không nước sẽ rất đắng. Khi chọn nha 
đam thì nên chọn nhánh non nước ép sẽ ngọt mát, 
nha đam già nước ép sẽ không ngon vì có vị ngái. 

Công dụng: 

Nước ép này có vị ngọt mát giàu vitamin c tốt 
cho sức khỏe đặc biệt là tốt cho người bị gout. 

NƯỎC DÂU TÂY 

Nguyên liệu: 

Dâu tây 80g 

Đường phèn 1 muỗng nhỏ 

Nước nguội lOOml 

Cách làm: 

Dâu tây rủa sạch, bỏ cuống, ép lấy nước, sau đó 
pha thêm đường phèn và nước đun sôi để nguội. 
Chia nước dâu thành 3 phần uống trong ngày. 

Công dụng: 

Nuớc dâu tây ép tốt cho bệnh nhân gout mãn tính. 


86 rtƯONC CIANC Ịữièn soạn) 



NƯÓC QUẢ ÉP 


Nguyên liệu: 

Khoai tây 300g 

Cà rốt 300g 

Diía chuột 300g 

Táo tươi (Táo to) 300g 
Mật ong vừa đủ 
Cách làm: 

Tất cả các nguyên liệu rủa sạch, thái miéng, ép 
lấy nước. Sau đó cho thêm mật ong vào. 

Món nước quả này ép uống trong ngày. 

Công dụng: 

Nước quả ép này có tác dụng làm giảm acid uric 
trong máu, bệnh nhân gout nên uống thường xuyên. 

NƯỚC DƯA HẤU ÉP 

Nguyên liệu: 

Dưa hấu lOOOg 

Muối ăn lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Dua hấu rửa sạch, bổ đôi, lấy phần ruột đỏ thái 
miếng, cho vào máy ép trái cây ép lấy nước, vỏ 
dưa gọt sạch phàan vỏ xanh, thái vụn, cho vào 
máy ép lấy nước. Trộn hai thứ nước ép này với 
nhau, pha thêm một chút muối, dùng làm nước 
uống giải khát. 


Thực đơn dinh dưõng cho ngưởi bệnh gout 87 



Công dụng: 

Nước dưa hấu ép có tác dụng giải độc, giảm 
sưng viêm tốt cho bệnh nhân gout giai đoạn điều 
trị cấp tính. 


NƯỎC DUA HẤU ĐƯÒNG PHÊN 
Nguyên liệu: 


Dưa hấu 

500g 

Mía 

200g 

Đường phèn 

20g 


Cách làm: 

Dưa hấu rủa sạch, bỏ vỏ và hạt, thái miếng; 
Mía dóc vỏ, chẻ nhỏ. Cho dua hấu và mía vào máy 
ép lấy nước. Đổ nước ép ra cốc cho thêm đường 
phèn vào quấy đều. Món nước này có thể uống 
hàng ngày. 

Công dụng: 

Nước dưa háu mía, đường phèn có tác dụng giải 
độc giúp thanh thải acid uric, người bị bệnh gout 
nên uống hàng ngày. 

NƯỚC VỎ DƯA HẨU, MUỚP ĐANG VÀ BÍ XANH 
Nguyên liệu: 


Vỏ dưa hấu 

150g 

Mướp đắng 

50g 

Bí xanh 

50g 

Đường phèn lượng vừa đủ 


88 HƯƠNG GIANG (ttièn Aoạn) 



Cách làm: 

Vỏ dưa hấu gọt bỏ vỏ xanh thái vụn; mướp 
đắng rửa sạch, bỏ lõi thái vụn; bí xanh gọt vỏ bỏ 
hạt, thái vụn. Cho tất cả các nguên liệu vào máy 
ép trái cây ép lấy nước. Đổ nước ép ra cốc cho 
thêm đường phèn vào khuấy tan là được. 

Công dụng: 

Nước ép từ vỏ dưa hấu, mớp đãng và bí xanh 
có tác dụng giảm béo, tiêu viêm, giảm acid uric 
máu tốt cho người bị gout. 

NƯỚC QUÝT, CÀ RÓT, LÔ HỘI 


Nguyên liệu: 


Quýt 

200g 

Cà rốt 

300g 

Táo tây 

400g 

Lô hội 

40g 

Mật ong lượng vừa đủ 


Cách làm: 

Tất cả các nguyên liệu quýt, táo, cà rốt, lô hội 
rửa sạch, thái miếng, sau đó ép lấy nước rồi pha 
thêm mật ong. 

Món nước ép này có thể uống hàng ngày. 

Công dụng: 

Nước ép từ quýt, táo, cà rốt, lô hội tốt cho 
bệnh nhân gout vì nó có tác dụng ngăn chặn phản 
ứng thoái hóa blêh chất purin. 


Thực dơn dinh dưỡng cho người bệnh gout 89 



NƯỚC CẨN TÂY, MƯÓP ĐẮNG, DƯA CHUỘT 


Nguyên liêu: 


Dưa chuột 

200g 

Táo xanh 

lOOg 

ớt chuông 

100g 

Mướp đắng 

lOOg 

Cần tây tươi 

1 nhánh 


Cách làm: 

Tất cả các nguyên liệu rửở sạch. Di tă chuột chẻ 
nhỏ, mướp đắng chẻ đôi bỏ ruột và hạt bên trong 
sau đó cắt nhỏ, cần tây cắt khúc, ớt chuông bổ đôi 
bỏ lõi bẽn trong sau đó cũng cắt nhỏ, táo xanh cắt 
nhỏ (lưu ỹ chỉ khi nào ép mới cắt táo vì táo rất dễ 
thâm đen). 

Cho lần lượt các nguyên liêụ vào máy ép lấy nước. 
Món nước này nên uống vào buổi sáng khi còn 
đói không cần cho thêm đường. 

Công dụng: 

Món nước ép này có tác dụng thanh nhịêt giải 
độc, lợi tiểu giúp thải acid uric và còn có tác dụng 
giảm cân. 

NƯỚC NGŨ VỊ 

Nguyên liệu: 

Rau cần 150g 

Táo 400g 


90 HƯƠNG CIANC (biên soạn) 



Cà rốt 300g 

Chanh tươi 50g 

Mật ong lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Các loại nguyên liệu rau cần, cà rốt, táo rửa 
sạch. Rau cần cắt nhỏ, táo gọt vỏ, bỏ hạt xắt nhỏ, 
cà rốt cạo vỏ xắt nhỏ. Tất cả nguyên liệu vừa 
chuẩn bị cùng chanh tươi cho vào máy xay sinh tố 
xay nhỏ mịn. Sau đó chế thêm vào một lượng vùa 
đủ nước đun sôi để nguội. Cuối cùng cho mật ong 
vào là có thể dùng được. 

Công đụng: 

Loại nước uống này chứa nhiểu vitamin có lợi 
cho sức khỏe các bác sĩ khuyên những người bị 
gout nên uống thường xuyên. 

NUỚC DÂU TƯƠI VỚI SỮA 

Nguyên liệu: 

Dâu Đà Lạt 80g 

Soa bò tươi lOOml 

Chanh vắt 20ml 

Đường trắng lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Dâu tươi Đà Lạt rửa sạch, bỏ cuống cho vào 
máy xay sinh tố cùng với nước chanh vắt và đường 
cát trắng. Xay các nguyên liệu từ 1 - 2 phút rồi 


Thực đơn dinh dưõng cho người bệnh gout 91 



thêm một chút nước đun sôi để nguội, sau đó đổ ra 
cốc cho thêm sữà vào là có thể dùng được. 

Công dụng: 

Nước dâu tươi và sCte có nhiều thành phần có 
lợi cho người bị gout vì vậy các bác sĩ khuyên người 
bệnh nên uống để giảm acid uric trong máu. 

NƯỚC TÁO VÀ LÊ 

Nguyên liệu: 


Táo 

500g 

Lẽ 

100g 

Bưởi 

200g 

Cà rốt 

300g 

Mật ong lượng vừa đủ 


Cách làm: 

Các nguyên liệu táo, lê, cà rốt rửă sạch, gọt vỏ 
xắt thành từng miếng nhỏ. Bưởi gọt vỏ, tách tép. 
Cho tất cả vào máy xay sinh tố hoặc cho vào máy 
ép hoa quả ép trong vòng 3 phút. Sau đó cho 
thêm mật ong và nước sôi để nguội vào là có thể 
dùng được. 

Công dựng: 

Đây là loại nước uống các bác sĩ giới thiệu dành 
cho người bị gout. 


92 HƯƠNG CIANC (Diên *cw) 



NƯỚC CÀ RỐT, QUÝT VÀ CHUỐI 


Nguyên liệu: 


Cà rốt 

250g 

Quýt 

100g 

Chuối tiêu chín 

150g 

Đường phèn 

2 miếng 

Cách làm: 



Cà rôt rua sạch, gọt vỏ, thái miếng, dùng máy 
e P tay nước; quat rủa sạch vắt lấy nước cốt; chuối 
tieu chín boc vo đánh nhuyễn. Đô nước ép cà rốt 
và nước quất vào chuối quấy thật đều sau đó chế 
thêm đường phèn. Chia nước thành các phần uống 
trong ngày. 

Công dụng: 

Loại nước này có mùi thơm khá đặc biệt có tác 
dụng hạ huyết áp và hạ acid uric máu. 

CHỀ MỘC NHĨ TRẮNG 

Nguyên Bệu: 

Mộc nhĩ trắng 20g 
Đường lOOg 

Nước 800ml 

Cách làm: 

Dùng nước sạch ngâm mộc nhĩ trắng một đêm, 
sau đo rua sach, thái nhỏ cho vào 800ml nước nâu 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bẹnh gout 93 



nhừ. Khi mộc nhĩ đã nhừ cho đường cát ừắng vào 
thành món chè. Bắc ra để nguội. 

Món chè mộc nhĩ trắng này bệnh nhân Gout có 
thể ãn ngày 3 lần. 

Công dụng: 

Mòn chè mộc nhĩ trắng rất tốt cho người bị gout. 

SÚP BẮP CẢI 


Nguyên liệu: 


Bắp cải 

300g 

Hàng tây 

200g 

Cà chua 

150g 

Cần tây 

150g 


Gia vị lượng vùa đủ 

Hạt tiêu, tỏi, rau mùi 
Cách làm: 

Các nguyên liệu bắp cải, hành tây, cà chua, 
cần tây, rau mùi nia sạch cắt miếng vừa ăn. Cho 
nước lên bếp đun sôi rồi cho các nguyên liệu bắp 
cải, hành tây, cà chua vào luộc trong vòng 10 
phút. Hạ lửa nhỏ tiếp tục nấu phần bắp cải đến khi 
chín nhừ. Nêm gia vị vừa ãn sau đó cho hạt tiêu, 
tỏi, rau mùi vào là được. 

Công dụng: 

Món súp bắp cải có tác dụng giảm cân, hạ acid 
uric máu, người bị bệnh gout nên ăn thường xuyên. 


94 HliơNC CIANC (hiên *oạn) 



DƯA CHUỘT DẦM MẬT ONG 


Nguyên liệu: 

Dưa chuột 200g 

Cà rốt 100g 

Cần tây lOOg 

Mật ong 50ml 

Dấm trắng 4 muỗng canh 

Hạt nềm, ớt, dầu ăn, hạt tiêu vừa đủ 
Cách làm: 

Các nguyên liệu cà rốt, dưa chuột, cần tây rửa 
sạch. Cà rốt gọt vỏ. Thái cà rốt, dưa chuột thành 
khúc lcm X 8cm, trụng cà rốt qua nước sôi. Cần 
tây cắt khúc tương tự cà rốt và dua chuột. 

Trộn đểu cà rốt, dua chuột, cần tây vớỉ hạt 
nêm và mật ong, dấm ừắng. Cho tất cả vào hộp, 
đậy kín cho vào ngăn mát tủ lạnh đến khi nước của 
các nguyên liệu trở nên sánh. Bày ra đĩa trộn thêm 
ớt và rắc hạt tiêu vào là có thể dùng được 

Công dụng: 

Món dưa chuột dầm mật ong này có tác dung 
giam sưng viêm, ngườỉ bị gout nên ăn thường xuyên. 

DƯA CHUỘT XÀO 

Nguyên liệu: 

Dưa chuột 400g 

Cà rốt 100g 


Thực don dinh đưòng cho người bệnh gout 95 



Thịt băm lOOg 

Dầu ăn 1 muỗng canh 

Gia vị 1 thìa cà phê 

Đường 1 thìa cà phê 

Hạt tiêu, hành trắng 
Cách làm: 

Dưa chuột, cà rốt rủa sạch. Duta chuột thái lái 
mỏng, cà rốt và hành trắng băm nhuyễn. Thịt bãm 
nhuyễn ướp với một chút gia vị, tiêu và hành. Đặt 
chảo lên bếp cho dầu ăn vào đun nóng cho thịt 
vào xào chín sau đó cho cà rốt vào rồi cho tiếp 
dưa chuột vào xào thêm khoảng 3 phút nêm gia vị 
vừa ãn là được. 

Công dụng: 

Món ăn bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh 
gout và có tác dụng giảm sưtig viồm. 

DƯA CHUỘT TRỘN GIẤM 

Nguyên liệu: 

Dưa chuột 2 quả 

Lạc rang 50g 

Dấm 1 muỗng nhỏ 

Rau kinh giới, rau mùi, ớt đỏ 
Nước mắm 1 muỗng nhỏ 

Đường 1 muỗng 


96 HIÍONC CIANC (ttìèn «oạn) 



Cách lảm: 

Rửà sạch các nguyên liệu dưa chuột, rau thơm, 
ớt. Thái dua chuột thành nhữhg lẩt dài và mỏng 
vừa ăn. Các loại rau thơm thái đoạn dài 3' 4cm, ớt 
bỏ hạt băm nhỏ. 

Làm nước mắm chua ngọt theo tỉ lệ: 1 thìa dấm 
+ 1 thìa nước mắm + 2 thia đường. Dưa chuột xóc 
qua dấm và ớt băm cho giòn, để khoảng 5 phút 
rồi trộn dưa chuột, lạc rang, nước mắm chua ngọt 
thành hỗn hợp nộm để khoảng 10 phút cho ngấm 
là có thể ăn được. 

Công dụng: 

Dưa chuột và gấm có tác dụng ngăn chặn phản 
ứng thái hóa biên chất purin, đồng thời làm tỗng 
bài tiết acid uric. 

CẢI BÓ XÔI NẤM HƯƠNG 

Nguyên liệu: 

Cải bó xôi 100g 

Nấm hương 20g 

Nước 750ml 

Gia vị 

Cách làm: 

Cải bó xôi rủa sạch, cắt khúc; nấm hương cát 
bỏ chân, ngâm nở, rủa sạch. Cho các nguyên liệu 
vào nồi nấu chín thành canh, nêm gia vị vừa ăn. 


Thực dơn dinh dưổn§ cho n^ưòi bệnh $out 97 



Môn này ăn nóng, ngày ăn 2 lần nên ăn trong 5 
đến 7 ngày. 

Công dụng: 

Mổh canh này có tác dụng giảm acid uric trong 
máu. 


GỎI RAU CẨN RUỐC 


Nguyên liệu: 

Rau cần 

Ruốc thịt 

Ót 

Tỏi 

Đường 

Giấm 

Gia vị vừa đủ 


200g 

2 muỗng canh 
2 quả 

1 củ 

2 thìa cà phê 

3 thìa cà phê 


Cách làm: 

Rau cần nhặt bỏ gốc lá, rủa sạch rồi cắt khúc. 
Trộn đều rau cần với một ít gia vị. Tỏi bóc vỏ, giã 
nhuyễn; ớt rửa sạch, bỏ hạt băm nhỏ. 

Pha hỗn hợp giấm, dưỡng, gia vị, tỏi, ớt rồi 
rưới lên rau cần. Trước khi ăn rắc ruốc thịt lên 
trên. 


Công dụng: 

Món gỏi rau cần này giúp tăng thải acid uric 
máu và đặc biệt tốt cho bệnh nhân đang trong gia 
đoạn gout cấp tính. 


98 HƯONC GIANG (liìẽn soạn) 



CANH CÙ CẢI 


Nguyên liệu: 

Củ cải 250g 

Gừhg tươi lOg 

Nước 500ml 

Gia vị vừa đủ 

Cách làm: 

Củ cải rửa sạch, gọt vỏ cắt khúc vùồ ăn. Cho củ 
cải và gừng tươi vào nồi đổ nước và đun cho đến 
khi củ cải nhừ sau đó nêm gia vị vừâ ăn. 

Món canh củ cải này nên ăn khi còn nóng. 

Công dụng: 

Món canh củ cải có tác dụng giảm cân. Củ cải 
còn có nồng độ kiềm giúp cơ thể giảm mỡ trong 
máu và giúp thanh thải acid uric qua đường tiểu. 
Người bị bệnh gout nên ăn thường xuyên. 

SALAT CỦ CẢI DƯA CHUỘT 

Nguyên liệu: 


Cú cái 

200g 

Duồ chuột 

200g 

Đường 

2 thìa cà phê 

Muối 

1 thìa cà phê 

Dầu oliu 

1 thìa cà phê 

Dấm 

2 thìa cà phê 


Thực đơn dinh đưòng cho ngưỏi bênh gout 99 



Rau húng quế 2 thìa cà phê 
Hạt tiêu lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Củ cải, dưa chuột rủa sạch, gọt vỏi sau đó bào 
thành miếng mỏng. Húng quế rủa sạch, thái nhỏ. 
Cho củ cải và dua chuột đã bào thành miếng mỏng 
vào bát. Trộn hồ tiêu, húng quế, đường, muối vào 
bát củ cải và dua chuột để vài phút cho ngấm. 
Cuối cùng, cho thêm dầu oliu và dấm vào và trộn 
đều là có thể dùng được. 

Công dụng: 

Món salat này rất tốt cho bệnh nhân gout đặc 
biệt trong giai đoạn gout cấp tính. 


Nguyên Bệu: 

Atisô 
Ớt chuông 
Khoai tây 
Cà chua bi 
Hành tây 
Ôliu đen 
Trứng gà 
Tỏi 
Giấm 


SALAT ATISÔ 

2 bông 
100g 
100g 
lOOg 

1 củ 
6 quả 

2 quả 

1 thìa cà phê 
60ml 


100 HUONC CIANC (bién *oạn) 



Dầu ôliu 60ml 

Muối 1 thìa cà phê 

Rau mùi lượng vừa đủ 
Mù tạt vàng 2 thìa 

Cách làm: 

Ngâm lõi atisô vào nước muối pha loãng và 
chanh cho bớt đắng và chát. Đun sôi nước cho 
atisô vào luộc chín, vớt ra thái miếng mỏng. 

Các nguyên liệu ớt chuông, hành tây, khoai tây, 
cà chua rửa sạch. Ớt chuông thái miếng như atisô; 
khoai tây luộc chín, bóc vỏ, bổ miếng; hành tây cắt 
khoanh tròn mỏng ngâm vào nước đá cho giòn và 
bớt hăng; cà chua bi bổ đôi. Trứng gà luộc chín để 
nguội bóc vỏ cát miếng tròn. 

Pha nước trộn gồm 1 thìa cà phê tỏi băm, 1 
thìa cà phê rau mùi băm nhỏ, 2 thìa mù tạt, giấm, 
dầu oliu và muối. 

Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị ra đĩa, rưới 
nước trộn lên và trộn đều là có thể ăn được 

Lưu ý: Món này ngon hơn khi ăn lạnh vì vậy có 
thể cho nguyên liệu vào ngăn mát tủ lạnh khi nào 
ăn lấy ra rưới nước trộn lên trộn đều. 

Công dụng: 

Món salat atisô này rất tốt cho người bị bệnh 
gout. 


Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh nout 101 



RỀ RAU CẦN TRẤNG TRỨNG 


Nguyên lỉệu: 

Rễ rau cần 50g 

Trứng gà 2 quả 

Dàu ăn 1 muỗng 

Gia vị lượng vừa đủ 

Cách làm: 

Rễ rau cần rủa sạch, vò nát cho vào một cái 
bát, sau đó đập trứng vào, thêm gia vị. Đặt chảo 
lên bếp đun nóng dầu ăn sau đó cho hỗn hợp rễ 
rau cần và trứng gà đã chuẩn bị vào tráng chín. 

Món này ăn nóng rất thơm ngon. 

Công dụng: 

Món rễ rau cần tráng trứng gà có tác dụng giảm 
đau thích hợp cho bệnh nhân gout giai đoạn cấp 
tính. 


RAU CẨN TRỘN 

Nguyên liệu: 

Rau cần 400g 

Dầu mè 1 muỗng canh 

Dấm, gia vị lượng vừa đủ 
Cách làm: 

Rau cần nhạt bỏ rễ, rửa sạch, cắt khúc ngắn 
sau đó trần qua nước sôi. Đổ rau cần ra bát tô to 


102 HƯƠNG GIANG (biên Aoạn) 



trộn đều với dầu mè, gia vị, giấm. Để món rau cần 
trộn khoảng 5 phút cho ngấm tà có thể ăn được. 

Công dụng: 

Rau cần trộn dầu mè và dấm có tác dụng ổn 
định huyết áp và đào thải các chát cận bã ra khỏi 
cơ thể đặc biệt là giúp thải acíd uric. 

TRỨNG GÀ RỄ ĐẰNG LẼ 

Nguyên liệu: 


Rễ đằng lê 

50g 

Trứng gà 

2 quả 

Đường trắng 

20g 


Cách làm: 

Rửa sạch rễ đằng lê cho vào nồi đất, cho vào 
một bát nước đun nhỏ lủa khoảng 20 phút, sắc lấy 
khoảng nửa bát nước rễ thuốc, lọc gạn lấy nước 
bỏ bã. 

Đổ nửa bát nước thuốc nào nồ inox, đun nhỏ 
lủa cho sôi, đập trứng gà vào, sau đó cho tiếp 
đường trắng vào đun sôi khoảng 3 phút, khi thấy ở 
giữa lòng đỏ đã vón nhão thì tắt bếp. 

Món này dùng để ăn điểm tâm, nếu thấy hợp 
thi ăn hết một lần. Nếu thấy không ngon thì chia 
hai lần ăn cho hết. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử phong, có tác dụng giảm đau 
nhức. 


Thực đon dinh dưõng cho ngưỏi bệnh gout 103 



CHÁO HẸ 


Nguyên liệu: 

Lá hẹ tươi 60g 

Gạo tẻ lOOg 

Cách làm: 

Lá hẹ tươi rửa sạch, thái nhỏ. Đầu tiên cho gạo tẻ 
vào 800ml nước, thêm chút muối rồi nấu cháo. Đợi 
khi cháo gần chín, cho lá hẹ vào, đun thêm một lát. 
Dùng khi còn ấm nóng. Mỗi ngày án 2 - 3 lần. 

Công dưng: 

Dùng cho người bị bệnh trúng độc axit Ở thận 
tiểu quản, đì tiểu rắt, vùng thắt lưng và đầu gối mỏi 
lạnh, giúp thải aid uric. 

CHÁO QUẾ, HẠT DỀ 

Nguyên liệu: 


Hạt dẻ 

10g 

Quế nhục 

15g 

Gạo nếp 

50g 

Đường trắng một ít 


Cách làm: 

Hạt dẻ đập nhỏ, cùng nấu vớĩ gạo thành cháo, 
sau đó cho quế nhục vào. Khi ăn cho thêm đường. 

Công dụng: 

Hạt dẻ bổ ích thận khí, mạnh hông, gối, trị gân 
cổt đau mỏi. Long nhãn nhục vị ngọt tính ôn, 
dưỡng tâm bổ huyết, dưỡng tỹ ích trí. 


104 HƯONC CIANC (Nên *oạn) 



CANH GÀ Ảc VỚI TRÙNG THẢO 
Nguyên liệu: 

Thịt gà ác 100 - 200g 

Đông trùng hạ thảo lOg 

Hoài sơn dược 30g 

Cách làm: 

Thịt gà chặt miếng, hai vị thuốc rửa sạch rồi 
cho cả vào nồi cùng lượng nước vừa phải, hầm cho 
tới khi thịt chín nhừ là được. 

Uống nước, ăn thịt 

Công dụng: 

Ích khí dưỡng âm, dùng trị các bệnh tiểu đường, 
cao huyết áp, xương đau nhức, ra mồ hôi trộm. 
Tốt cho người bị bệnh gout. 

CANH QUẢ DÂU VÓI GAN GÀ 


Nguyên liệu: 


Quả dâu 

15g 

Gan gà 

ìoõg 

Rượu gạo 

5g 

Gừhg 

3g 

Hành 

3g 

Muối 

3g 

Trứng gà 

1 quả 

Bột sống 

20g 

Xi dầu 

5g 

Dầu ăn 

20g 


Thực dơn dinh đưỡnc; cho nsụíời bénh sout. 105 



Cách làm: 

Quả dâu rửa sạch, gan gà rửa sạch, thái mỏng. 
Gừng thái mỏng, hành cắt ngắn. Đập trứng vào 
bát; cho gan gà, muối, xì dầu, bột vào trộn đều. 
Phi hành, gừng với dầu cho thơm, đổ vào 300ml 
nước đun sôi, rồi cho dâu, gan gà vào nấu khoảng 
5 phút là được. 

Ngày một lần, ăn khoảng 50g gan gà. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, trừ phong, giảm đau. Dùng cho 
người viêm gan mạn tính, gan thận, âm hư, mắt 
mờ, tai ù, khớp mỏi. 


CÁ VIÊN 

Nguyên liệu: 

Cá tươi lọc lấy thịt 150g 

Lạc rang giòn giã nhỏ 1 thìa canh 
Mộc nhĩ 2 cối 

Hành thái sợi vừa đủ dùng 
Gừng 
Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm mềm. rửa sạch, thái sợi, thịt cá 
lạng mỏng, trộn gia vị cho mộc nhĩ, lạc vào trộn 
đều với ít bột, nặn thành viên, thả vào nồi nước 
sôi, khi chín vớt ra, cho gừng, hành thái nhỏ, rưới 
ít mỡ nước. 


106 HUONC GIANG (ttiẽn soạn) 



Công đụng: 

Lưu thông khí huyết,tăng cường lưu thông máu, 
giảm lắng đọng urate, mạnh gân cốt, làm đẹp dung 
nhan. 


CHÁO ANH ĐÀO 


Nguyên liệu: 


Hoa anh đào 

5g 

Gạo tẻ 

50g 

Hoa hồng ướp 

5g 

Đường trắng 

100g 

Cách làm: 



Ngâm gạo tẻ trong nước sạch 30 phút rồi đăi 
và vo sạch đe ráo, sau đó đổ hoa anh đào, gạo tẻ, 
đường trắng và nước vào nồi cùng nấu, cho thêm 
hoa hồng ướp vào rồi nhắc xuống. 

Mổi ngày ăn 1 bát, ăn lúc nóng. 

Công dụng: 

Trừ phong thấp, bổ huyết. 

CHẢO HÓNG HOA, ANH ĐÀO 
Nguyên liệu: 


Hoa hồng trắng 

5 bông 

Anh đào 

50g 

Đường trắng 

ìoõg 

Gạo nếp 

lOOg 


Thực dơn dinh dưòng cho n^ưòi bệnh gout 107 



Cách làm: 

Hoa hồng hái lúc hoa chưa nở hết, ngắt nhẹ 
từng cánh hoa ra, rửa bằng nước sạch. Gạo nếp vo 
sạch cho vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ, đun 
sôi, sau đó cho nhỏ lủa nấu thành cháo loãng, sau 
cùng cho hoa hồng, anh đào, đường trắng vào nồi, 
tiếp tục nấu thêm một lát nữa là được. Mỗi ngày ăn 
một bát, chia vài lần. 

Công dụng: 

Thích hợp cho các bệnh nhân bị gout cấp tính 


và mãn tính. 

CHÁO ỚT 

Nguyên liệu: 


Ờt nhọn đầu 

25g 

Thịt dê chín 

50g 

Mỡ lợn 

25g 

Hành 

5g 

Gừng 

5g 

Mì chính 

2g 

Bột tiêu 

2g 

Muối 

3g 

Gạo tẻ 

100g 

Cách làm: 


Cắt ớt và thịt dê thành từng miếng nhỏ. Gừng 
đập dập, hành băm nhỏ. Gạo tẻ vo sạch cho vào 


nổi cùng một tượng nước vừa đủ đun to lửa cho 


108 míOHC CIANC (bién *oạn) 



sôi, sau đó cho ớt, thịt dê, muối, gừhg, hành vào 
nồi đun thành cháo, sau đỏ cho thêm mì chính, 
hạt tiêu bột là được. 

Mỗi ngày một bát, chia vài lần. 

Công dụng: 

Chừa các chứng đau khớp do phong thấp. 

CHÁO GẠO LỨT 

Nguyên liệu: 

Gạo lứt lOOg 

Đậu đỏ 50g 

Nước lOOOml 

Cách làm: 

Cho gạo lứt và đậu đỏ đã vo sạch vào nồi đổ 
nước vào nấu thành cháo. Ngày ăn 2 lần vào buổi 
sáng và chiều. 

Công dụng: 

Gạo lứt rất tốt cho bệnh nhân gout vì vậy khi bị 
gout nên ăn thường xuyên món cháo này. 

TRỨNG GÀ NGÔ CÔNG 

Nguyên liệu: 

Ngô công 1 con 
Trúng gà 2 quả 

Cách làm: 

Ngô còng cắt nhỏ (không bỏ đầu, và chân), trứhg 
gà đập vào bát rồi cho ngô công vào khuấy đều, cho 
vào rán thành bánh trứng. Ngày ăn hai lần. 


Thực dơn dinh dưỡng cho người bệnh gout 109 



Công dụng: 

Khử phong trừ độc. 

CẬT LỢN NẤU BÍ ĐAO 


Nguyên liệu: 


Bí đao 

250g 

Cật heo 

100g 

Ý dĩ 

9g 

Hoài sơn dược 

9g 

Hoàng kỳ 

9g 

Nấm hương 

10g 

Nước 

lOOOml 


Cách làm: 

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch, cắt miếng 

Nấm hương ngâm nước ấm khoảng 5 phút thì 
vớt ra, bỏ cuống, rửa sạch. 

Cật lợn cắt hai, lấy bỏ phần gân trắng, rửa 
sạch, cắt miếng mỏng, chần qua nước sôi. 

Đổ nước dùng vào nồi nấu sôi, cho hành, gừng 
vào, đun khoảng 40 phút, bỏ cật lợn, hoài sơn dược, 
nấm vào nấu chín, nêm gia vị vừa dùng là được. 

Công dụng: 

Bổ thận, hạ áp, thích hợp cho người bị hội 
chứng thận thấp nhiệt bên trong, viêm tiểu cầu 
thận, lưng gối mỏi nhừ, chi dưới sung phù. Người 
bị gout nên ăn. 


110 rtlíONC. CIANC (ttiên soạn) 



XÚP MÊ HI CÔ VỚI QUẢ LÊ 


Nguyên liệu: 

Dầu hướng dương 2 muổng canh 

Hành tây 

1 lát 

Tỏi 

2 nhánh 

Rau mùi 

2 muổng canh 

Nghệ 

1 muỗng ca phẻ 

Ớt 

1 quả 

Đậu đỏ 

400g 

Lê Salsa 

1 quả 

Lê chín 

1 quả 

Nước cà chua 

750ml 

Bánh bắp 

25g 

Nước cốt chanh 

1 muỗng canh 

Tương ớt 

1 thỉa cà phê 

Gia vị ăn hàng ngày 


Cách làm: 

Tất cả các nguyên liệu rửa sạch. Hành, tỏi, quả 
ót, lê xắt quân cờ. Cho dầu vào chảo đun nóng. 
Khi dầu nóng cho hành, tỏi, ớt xắt quân cờ vòa 
xào lửa nhỏ trong 10 phút. Sau đó thêm đậu, cà 
chua, tương ớt vào đun nhừ trong khoảng 30 phút. 
Trong khi đun ta cho lê đã xắt hạt lựu vào tô trộn 
chung với hành, nước cốt chanh và rau mùi; nêm 
thêm tiêu, muối rồi để sang một bên. 

Khi nồi súp đã được cho bánh bắp đã bóp vụn 
vào sau đó ăn cùng với lê salsa. 


Thực don dinh điíõng cho người bệnh gout 111 



Công dụng: 

Món ần cung cấp chất dinh dưỡng và có tác 
dụng kháng viêm rất tốt cho bệnh nhân gout. 


uyên liệu: 

XÚP CỦ CẢỈ ĐỎ 

Củ cải đường 

500g 

Cà rốt 

2 củ 

Hành 

1 củ 

Nước hầm bò 

lOOOml 

Lá hồng 

1 lá 

Gia vị ăn hàng ngày muối, tiêu.. 


Cách làm: 

Các nguyên liệu củ cải, cà rốt rửa sạch. Nạo 
nhỏ củ cải đường, xắt mỏng một củ cà rốt và củ 
hành. Nạo nhỏ củ cà rốt còn lại. Cho rau, nước 
hầm và lá hồng vào một cái chảo rồi nêm tiêu, 
muối sau đó đun sôi rồi để nhỏ lửa trong khoảng 1 
giờ. Nêm lại và thêm gia vị tương nếu cần. 

Công dụng: 

Món xúp cung cấp năng lượng ít chất béo có 
tác dụng tốt đối với người bị gout 

LUA MẠCH NẤU RAU QUẢ TƯƠI 
Nguyên liệu: 

Lúa mạch 50g 

Nước rau hầm 1200ml 


112 HƯƠNC CI\NC (ftiẻn *oạn) 



Đậu mangetout 120g 
Cà rốt 1 củ 

Tỏi 1 củ 

Cần tây 2 nhánh 

Dầu ô liu 2 muỗng canh 

Gia vị ăn hàng ngày 
Cách làm: 

Rửa sạch các nguyên liệu. Đậu manngetout xắt 
chéo, tỏi bóc vỏ xắt nhỏ, cà rốt xắt hạt lựu, cần tây 
xắt nhỏ. 

Đun nóng dầu trong chảo sau đỏ cho cần, tỏi, 
cà rốt vào. Để lủu vừa trong khoảng 10 phút. Trộn 
hỗn hợp trên với lúa mạch và nước hầm rau củ, 
nêm thêm tiêu, muối rồi ninh khoảng 20 phút. 
Cho thêm đậu mangetout vào ninh tiếp 10 phứt 
nữa. Múc ra bát là có thể ăn được. 

Công dụng: 

Đây là món ăn tốt cho ngưởi bị bệnh gout. 

XÚP BÍ NGÔ VỐI HƯƠNG THẢO 
Nguyên liệu: 


Bí ngô 

1 trái 

Lá hương thảo 

4 lá 

Đậu lãng đỏ 

150g 

Hành 

1 củ 

Nước hầm rau 

900ml 

Gia vị: muối tiêu 



Thực dờn dinh đưõng cho ngilòi bệnh goiit 113 



Cách làm: 

Lấy 1/2 trái bí dùng muỗng gạt bỏ hạt và ruột. 
Xắt bí thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào khuôn 
thiếc, rải lá hương thảo và muối tiêu lên. Đun nóng 
lò nướng trước ở nhiệt độ khoảng 2000C, cho 
khuôn bí vào nướng khoảng 45 phút. 

Trong khi chờ đợi, cho đậu lăng vòa chảo , đổ 
nước vào đun sôi khoẫng 10 phút. Đổ đậu ra rửa 
bằng nước sạch sau đó để ráo nước ròi lại cho vào 
một cái chảo sạch với hành, nước hầm rau củ ròi 
ninh tiếp 5 phút nữa. Nêm nếm lại cho vừa ăn. 

Lấy bí ra khỏi bếp nướng, gỡ bí ra, dùng nĩa 
đánh tơi rồi cho vào xúp. Nấu tiếp khoảng 15 
phút, rồi múc ra tô, trang trí thêm với lá hương 
thảo. 

Công dụng: 

Món xúp rất dễ ăn và có tác dụng giảm viêm sung. 


CÀ RỐT VÀ RUA MÙI NẤƯ PA TẼ 


Nguyên liệu: 

Cà rốt 
Củ mùi 
Nước ép cam 
Nước 


500g 

1 muỗng canh 
175 ml 
30ml 


Phô mai mềm 50g 
Vỏ bánh mì vụn 
Gia vị muối, tiêu 


114 HUONC GIANG (biên soạn) 



Cách làm: 

Cá rốt rửa sạch, nạo nhuyễn. Cho cà rốt vào 
nồi với củ mùi, nướ cam và nước lã. Đậy nắp ninh 
trOong 40 phút cho đến khi cà rốt đã chín nhừ. 
Nhắc nồi xuống để nguội. 

Trút hỗn hợp cà rốt vào nồi hầm với một ít 
nước, thêm phồ mai, lá mùi rồi trộn thật nhuyễn, 
nêm thêm tiêu, muối rồi trộn lại lần nữa. Múc ra đĩ 
trang trí với lá mùi, đậy lại rồi để lạnh. Khi ăn dọn 
với bánh mùi vụn. 

Công dụng: 

Món ăn cung cấp dinh dưỡng, không quá béo 
thích hợp với người bị bệnh gout. 

XÚP MÌ MIẾN ĐIỆN VÓI GÀ ƯỚP 
Nguyên liệu: 


Thịt ức gà 

300g 

Mì sợi 

250g 

Nghệ 

1 thìa cà phê 

Lá chanh 

1 nhánh 

Gạo trắng 

3 muỗng canh 

Dầu ăn 

2 muỗng canh 

Hành 

1 củ 

Tỏi 

3 tép 

Gừng tươi 

1 muỗng 

Ớt bột 

1/4 thìa cà phê* 

Nước mắm 

3 muỗng canh 


Thực đon đinh dưõng cho ngưòi bệnh gout 115 



900ml 
3 cỏ 


Nước 

Hành tây 
Cách làm: 

Thịt à bỏ da và xương, cắt thành từng miếng nhỏ 
khối vuông khoảng 2,5 cm. Trộn nghệ với muối rồi 
xát lên thịt gà, ướp trong khoảng 30 phút. 

Cho đậu phông vào chảo rang vàng, giã dập. 
Lá chanh nghiền dập cho thơm. Gạo trắng rang 
vàng rồi xay thành bột. 

Đun dầu ăn cho nóng, cho hành tây xắt mỏng 
vò xào cho đến khi víte mểm. Cho thịt gà ướp 
nghệ, gừng, lá chanh, ớt bột vào. Thêm nước mắm 
và nước lã vào nấu sôi. Giữ cho nồi liu riu. Cho 
đậu phông giã nhỏ và gạo xay vào nồi rồi tiếp tục 
đun khoảng 10 - 15 phút cho đến khi gà chín và 
nước sắc lại. 

Trong khi chờ đợi, đặt nồi nước khác lên bếp 
đun sôi, cho mỉ vào luooch khoảng 4-5 phút cho 
chín. Với ra rổ cho ráo rồi cho ra bát. khi ãn múc 
thịt gà lên trên mì cho thêm nước mắm và ớt tươi 
cho ngon miệng. 

Công dụng: 

Món xúp này tốt cho người bị gout. 

XÀ LÁCH TRỘN ĐẬU XANH 

Nguyên liệu: 

Đậu xanh đóng hộp 425g 

Hành 6 củ 


116 HƯƠNG CMC (bỉen *otìfì) 



Ớt 

Rau mùi tây 
Bánh mì 
Dầu ô liu 
Tỏi 

Lá chanh 
Nước cốt chanh 
Gia vị muối, tiêu 


1 quả 

4 muỗng canh 

6 muỗng canh 
3 nhánh 

1/2 muỗng canh 
3 muỗng canh 


Cách làm: 

Xà lách rủa sạch, tách lá. Lờy đậu xanh ra khỏi 
hộp, rửa đậu bằng nước lạnh, để ráo. Cho đậu vào 
một tô lớn với hành và ớt thái nhỏ. 

Cho các nguyên liệu làm nước sốt: dầu ô liu, 
tỏi, là chanh, nước cốt chanh, muối, tiêu vào tô rồi 
trộn đều cho tan. Rưới nước này lên xà lách rồi 
trộn lại. Dọn ăn cùng bánh mì. 

Công dụng: 

Món ăn có tác dụng tốt đổi vói ngưởí bị bệnh gout. 


ĐẬU SỐT QUẢ HẠNH VÀ LÁ THƠM 
Nguyên liệu: 

Đậu các loại 750g 

Dầu hạnh nhân 2 muỗng canh 
Tỏi tây 1 nhánh 

Tỏi 2 tép 

Nạc quả hạnh 50g 


Thực đơn dinh dưỡng cho ngưài bệnh gout 117 



Lá thơm 2 muổng canh 

Gia vị muối, tiêu 
Cách làm: 

Ngâm các loại đậu vơia nưóe mỗi loãng khoảng 
1 phút, vớt ra rờở lị bằng nước lạnh, để ráo sau đỏ 
tỉa và xắt mỏng vừa ăn. Đun nóng dầu trong chảo 
cho tỏi tây xắt lat, tỏi đập dặp và thịt quả hạnh vào 
xào nhẹ trong 3 phút, cho thêm đậu vào xào thêm 
khoảng 4 phút nữa. Sau đó khi đã chín rắc thêm 
muối, tiêu, lá thơm và dọn ra ăn nóng. 

Công dụng: 

Món ăn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt 
cho người bị bệnh gout. 

CÀ RI BÍ NGÔ, ĐẬU XANH VÀ CHUỐI 
Nguyên liệu: 


Bí ngô 

625g 

Dầu hướng dương 3 muỗng canh 

Hành xắt mỏng 

1 củ 

Tỏi xắt nhỏ 

1 củ 

Gừng tươi băm 

2 thìa cà phê 

Bột mùi 

1 thìa cà phê 

Bột cà ri 

1/2 thìa cà phê 

Nghệ 

1/2 thìa cà phê 

Bột quế 

1/2 thìa cà phê 

Cà chua 

2 quả 

Ca ry nước 

2 muỗng 


118 HUONC CIANC (biên *oạn) 



Nước hầm rau 300ml 

Đậu xanh hộp 375g 

Chuối 2 quả 

Cơm dùng kèm 
Cách làm: 

Đun nóng hai muỗng canh dầu trong chảo, cho 
hành, tỏi, gừng và bột gia vị vào xào lửa nhỏ 
khoảng 3 phút cho hành, tỏi vàng. Cho bó ngô cắt 
mirngs vừa ăn vào tô, nêm ca ry nước vào trộn đểu 
cho bí ngấm. 

Thêm cà chua cắt nhỏ, ớt và nước hầm rau vào 
hỗn hợp hành xào, cho thêm nước vào hầm trong 
khoảng 15 phút. 

Trong khi chờ đợi, đun nóng phần dầu còn lại, 
trút bí vào xào khoảng 5 phút cho vàng, cho phần 
bí và đậu xanh vào hồn hợp cà chua và hành, đậy 
nắp ninh khoảng 20 phút nửa đến khi bí mểm. 

Chuối bóc vỏ, xắt lát dày cho vào cà ri 5 phút 
trước khi bắc xuống. Rắc lá mùi lên và ăn nóng. 

Công dụng: 

Món ăn có tác dụng giảm viêm, người đang bị 
gout nên ăn. 


BÍ NGỔ VÀ RAU TRỘN NÓNG 


1 quả nhỏ 
175g 


Nguyên liệu: 

Bí ngô 
Bắp hạt 


Thực dơn dinh dưông cho người bệnh gout 119 



Bí đao vàng 
Đậu pine 
Oregano 
Dầu ô liu 


2 quả nhỏ 
50g 
1 bó 

4 muỗng canh 


Gia vị muối, tiêu 


Cách làm: 

Đặt chảo lên bếp cho nóng, cho bí vào nấu cho 
mềm, lật mỗi mặt bí để khoảng 6 phút. Khi bí 
mềm lấy xếp ra đĩa. 

Cho bắp vào chảo khoảng 6 phút. Trở liên tục 
cho đến khi bắp vàng. Lấy bắp bày cùng đĩa với bí. 
Sau đó cho bí đao vào chảo, nấu khoảng 2 phút 
rồi cho ra cùng các loại rau khác. Rắc đậu pine, 
rau oregano muối tiêu, rồi rưới hỗn hợp chanh dầu 
lên trộn đều là có thể ăn được. 

Công dụng: 

Món ăn tốt cho sức khỏe, người bị bệnh gout 
nên ăn thường xuyên. 


RAU TRỘN NÓNG VỎI NƯỚC SỐT HÚNG QUẾ 


Nguyên liệu: 


Bí đao 

2 quả 

Cà tírrì 

1 quả 

Hành 

1 củ 

ơt sừng 

2 quả 

Húng quế 

1 bó lcm 

120 HUONC GIANC (ftiẽn 

aoạn) 



Tỏi 1 nhánh 

Dầu ô liu 6 muỗng canh 

Dấm trắng 2 muỗng 

Cách làm: 

Các nguyên liệu rau, củ quả rửa sạch. Hành đỏ 
xắt miếng mỏng khoảng lcm, cà tím xắt miếng 
mỏng lcm, bí đao xắt chéo lcm, húng quế xắt 
nhỏ, tỏi đập dập, 

Cắt bỏ phần đầu và phần đuôi ót rồi bổ dọc xuống 
thành tùhg miếng bản rộng. Lọc bỏ lõi và bỏ hột ớt. 

Đặt chảo không dính lên bếp cho nóng, rán 
hành khoảng 3 phút mỗi mặt, rán ớt khoảng 4 
phút mỗi mặt, rán cà tím khoảng 3 phút mỗi mặt 
và bí đao rán khoảng 2 phút mỗi mặt. sắt xếp các 
loại rau củ đã nấu chín lên một cái đĩa lớn. Cho tất 
cả nguyên liệu làm nước sốt: húng quế, tỏi, dầu ô 
liu, dấm trắng vào tô trông đều cho tan. Nêm nếm 
các lại các loại rau củ cho víte rồi rưới nước sốt và 
trang trí là húng quế. Dọn ra dùng nóng. 

Công dụng: 

Món rau trộn nóng vói húng quế rất tốt cho 
người bị bệnh gout. 

BẮP CẢI TRẮNG TRỘN KlỂư PHƯƠNG ĐÔNG 
Nguyên liệu: 

Bắp cải trắng 300g 

Dầu thực vật 3 muỗng canh 


Thực đơn dinh dưông cho n^ưoi bệnh gout 121 



Hẹ tây 
Tỏi 
Ớt bột 
Nước mắm 
Nước cốt chanh 
Lạc rang 
Nước cốt dừa 
Thịt lợn 


1 muỗng canh 
1 tép 

1 muỗng canh 
1 muỗng canh 
1/2 muỗng canh 
1 muỗng canh 
4 muỗng canh 
250g 


Cách làm: 

Bắp cải trắng rủfo sạch, xắt lát mỏng, hẹ tây xắt 
nhỏ, tỏi đập dập, lạc rang giã nhỏ, thịt lợn luộc 
chín xắt mống. 

Đun nước sôi, cho bắp cải vào luộc lỉte lớn 
trong khoảng 2 phút. Vớt bắp cải ra xối nước lạnh 
rồi cho vào nồi giữ nóng. 

Dun dầu trong chảo cho nóng. Cho hẹ tây vào 
xào trong khoảng 2 phút rồi vớt ra cho vào giấy 
thấm dầu. Cho tỏi vào dầu nóng phi vàng rồi vớt 
ra cho vào giấy thấm dầu. Thực hiện tưong tự với 
phần ớt. Vót bắp cải ra một cái tô lớn, cho thêm 
nước mắm, nước cốt chanh, lạc, nước cốt dừa, thịt 
lợn, hẹ tây, tỏi, ớt trộn đều rồi dọn ra dùng nóng. 
Công dụng: 

Bắp cải tốt cho người bị bệnh gout vì vậy người 
măc bệnh nên gout nên thường xuyên ăn món 
này. 


122 HUOKC giang (ttiên íoan) 



RAU TRỘN K!ẾU MÊHICO 


Nguyên lĩệu: 


Táo xanh 

1 quả 

Cam 

2 quả 

Dứa 

1/2 quả 

Chuối 

1 quả 

Ớt đỏ to 

1 quả 

Nước cốt chanh 

125ml 

Rau diếp 

1 bó 

Dầu ô liu 

5 muỗng canh 

Nước cốt cam 

2 muỗng canh 

Muối 

1/2 thìa cà phê 

Lạc rang 

75g 


Cách làm 

Táo xanh gọt vỏ xắt lát, cam xắt múi, dứa gọt 
vỏ xát lát, chuối bóc vỏ xắt lát, rau diếp nhặt [á rửa 
sạch. Chuẩn bị tất cả các loại trối cảy trộn với nức 
cốt chanh cho khỏi thâm, Cho tất cả các nguyên 
liệu làm nước sốt gồm có dầu ô liu, nước cốt cam, 
muối, vào lọ kín lắc cho tan đều. Sắp rau diếp, trái 
cây vào đĩa, rưới nước sốt lẽn, phủ lạc rang giã nhỏ 
lên đĩa rồi dọn ra dùng ngay. 

Công dụng: 

Món này dễ ăn thích hợp với người bị bệnh 
gout. 


Thực đơn dinh đưồng cho người bệnh gout 123 



XÀ LẢCH DUA TRỘN NƯỚC HOA HÓNG 


Nguyên liệu: 

Dưa galia 2 quả nhỏ 

Xoài 1 quả 

Đu đủ 1 quả 

Nước cốt chanh 1 muỗng canh 
Nước hoa hồng 1 muỗng canh 
Tinh vỏ chanh 1 muỗng canh 
Quả hồ trăn 1 muỗng canh 

Cách làm 

Xắt dua làm đôi theo chiều dài. Chà nhẹ dưa 
lên một cái rây để tách hạt. Bên dưới đặt một cái 
tô để hứng nước dua. Cho phần thịt dưa vào tô 
nước dưa. 

Xoài gọt vỏ, xắt hạt lựu. Đu đủ bổ đôi bỏ hạt, 
xắt hạt lựu. Cho xoài và đu đủ vào tô đựng dưa. 

Trộn nước chanh và nước hoa hồng vào trái 
cây, xong để vào tủ lạnh khoảng 1 giờ. Rưới thêm 
tinh chanh rồi dọn ra đĩa, khi ăn rắc thêm quả hồ 
trăn. 

Công dụng: 

Món ăn thích hợp với người bị gout vì nó có tác 
dụng giảm siừig viêm. 


124 111'ONC GIANG (hiên ACM) 



MỤC LỤC 


1. BỆNH BÉO PHÌ.7 

2. TẢNG MỠ MÁU.8 

3. HUYẾT ÁP CAO.8 

4. Xơ VỮA ĐỘNG MẠCH.9 

UỐNG DẤM TÁO VÀ MẬT ONG.38 

ẢN QUẢ ANH ĐÀO.38 

VITAMIN c.38 

UỐNG NHIÊU NUỔC.. 38 

ĂN DÂU TÂY.38 

NGÂM CHÂN.38 

DỪNG THAN HOẠT TÍNH.39 

RAU CẦN.43 

DƯA CHUỘT.43 

CẢI XANH.44 

CÁC LOẠI CÀ.44 

CÀI BẮP.44 

CỦ CẢI.45 

KHOAI TÂY. 45 

BÍ ĐỎ.45 

Bí XANH.46 

Thực đơn dinh đưõng cho người bệnh gout 125 























DƯA HẤU. 

ĐẬU ĐỎ. 

LÊ VÀ TÁO. 

NHO. 

ĐẬƯ TUƠNG. 

SỮA BÒ. 

BÀI THUỐC 1. 

BÀI THUỐC 2. 

BÀI THUỐC 3. 

BÀI THUỐC 4. 

BÀI THUỐC 5. 

BÀI THUỐC 6. 

BÀI THUỔC 7. 

BÀI THUỐC 8. 

BÀI THUỐC 9. 

BÀI THUỐC 10. 

LÁ LỐT XÀO TRÚNG... 
RAU CÀI TRẮNG XÀO 

CÀ DÁI DÊ TRỘN. 

BẮP CẢI TRỘN. 

KHOAI TÂY TRỘN. 

CỬ CẢI TRỘN. 

CHÁO CỦ CẢI. 

MÀNG TRE XÀO. 

BÍ ĐỎ XÀO. 


46 

46 

.46 

.47 

.47 

.47 

.67 

.67 

.67 

.68 

.68 

.69 

.69 

.70 

..70 

..71 

..72 

..73 

..73 

..74 

..75 

..75 

..76 

..77 

,..77 


126 HƯONG CIANC (ttiẽn *oạn) 




























CANH Bí Đỏ NẤU TÔM KHÔ.78 

CANH Bí XANH ĐẬU ĐỎ.79 

Bí XANH NẤU NẤM VÀ HÀNH.79 

CHÁO HẠT DẺ.80 

CHÁO RAU CẦN.81 

CHÁO NHO TUƠI.81 

CHÁO ANH ĐÀO.82 

CHÁO CÀ RỐT.82 

NUỚC ÉP NHO VÀ TÁO.83 

NUỒC ÉP NHO CỦ SEN.83 

NUỒC LÊ TÂY VÀ RAU HỎN HỢP.84 

NUỚC BUỞI, ỔI, DÂU TÂY.85 

NUỚC BUỞI, LÊ, THANH LONG VẢ NHA ĐAM.85 

NUỚC DÂU TÂY.86 

NUỠC QUẢ ÉP.87 

NUỠC DƯA HẤU ÉP.87 

NUỐC DƯA HẤU ĐUỜNG PHÈN.88 

NUỚC VỎ DƯA HẤU, MUỚP ĐẮNG VÀ BÍ XANH.88 

NƯỚC QUÝT, CÀ RỐT, LÔ HỘI.89 

NUỠC CẦN TÂY, MUỚP ĐẮNG, DƯA CHUỘT.90 

NUỠC NGŨ VỊ.90 

NUỚC DÂU TUD1 VÓI SỬA.91 

NƯỚC TÁO VÀ LÊ.92 

NƯỚC CÀ RỐT, QUÝT VÀ CHUỐI.93 

CHÈ MỘC NHĨ TRẮNG.93 


Thực don dinh dưỡng cho người bệnh gout 127 




























SÚP BẮP CẢI.94 

DƯA CHUỘT DẦM MẬT ONG.95 

DƯA CHUỘT XÀO.95 

DƯA CHUỘT TRỘN GIẤM.96 

CẢI BÓ XÔI NẤM HUƠNG.97 

GỎI RAU CẦN RUỐC.98 

CANH CỦ CẢI.99 

SALAT CỦ CẢI DƯA CHUỘT.99 

SALAT ATI SÔ.100 

RỄ RAU CẦN TRÁNG TRÚNG.102 

RAU CẦN TRỘN.102 

TRÚNG Gà RỄ ĐẰNG LÊ.103 

CHÁO HẸ.104 

CHÁO QUẾ, HẠT DẺ.104 

CANH GÀ ÁC VỚI TRÙNG THẢO.105 

CANH QUẢ DÂU VỚI GAN GÀ.105 

CÁ VIÊN. 106 

CHÁO ANH ĐÀO.107 

CHÁO HỒNG HOA, ANH ĐÀO.107 

CHÁO ÓT.108 

CHÁO GẠO LÚT.109 

TRÚNG GÀ NGÕ CÔNG.109 

CẬT LỢN NẤU BÍ ĐAO.110 

XÚP MÊ HI CÔ VÓI QUẢ LÊ.:.111 

XÚP CỦ CẢI ĐÒ.112 


128 HUONC GIANG ((liên soạn) 




























LÚA MẠCH NẤU RAU QUẢ TUƠI.112 

XÚP Bí NGÔ VỚI HUƠNG THẢO.113 

CÀ RỐT VÀ RUA MÙI NẤU PA TÊ.114 

XÚP MÌ MIẾN ĐIỆN VỚI GÀ UỠP.115 

XÀ LÁCH TRỘN ĐẬU XANH.116 

ĐẬU SỐT QUẢ HẠNH VÀ LÁ THƠM.117 

CÀ RI BÍ NGÔ, ĐẬU XANH VÀ CHUỐI.118 

BÍ NGÔ VÀ RAU TRỘN NÓNG.119 

RAU TRỘN NÓNG VỚI NUỚC SốT HÚNG QUẾ.120 

BẮP CẢI TRẮNG TRỘN Kiểu PHUƠNG ĐÔNG. 121 

RAU TRỘN KIỂU MÊHICO.123 

XÀ LÁCH DƯA TRỘN NUỚC HOA HồNG.124 


Thực đon đinh dưỡng cho người bệnh gout 129 















NHÀ XUẤT BẢN VÃN HÓA THÔNG TIN 

43 - Lò Đúc - Hà Nội 


THỰC DON DINH DƯÕNG CHO NGlIÒI BỆNH GOUT 

(HƯƠNG GIANG Biên soạn) 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

BÙI VIỆT BẮC 

Chịu trách nhiệm bản thảo 
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 

Biên tập: Phan Thanh Nhàn 

Trình bày: NS Đống Đa 

Vẽ bìa: NS Đống Đa 

Sửa bản in: NS Đóng Đa 


TỔNG PHÁT HÀNH 
NHÀ SÁCH ĐỐNG ĐA 
834 Đường Láng - Hà Nội 
ĐT: (04) 7752939 
E-tttơiỉ: sachdongda@gmail.com 



In 700 cuốn, khổ 13 X 20.5 cm, tại Trung tâm In và đo vẽ bản đồ. 
Giấy phép xuất bản số: 797 - 2008/CXBiW -130 VHTT. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 nãm 2008. 





